CAO CỰ GIÁC (Chủ biền) 
ĐẶNG THỊ THUẬN AN - NGUYỄN ĐÌNH ĐỘ 
NGUYỄN XUÂN HỒNG QUÂN - PHẠM NGỌC TUẤN 


__..... NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


CAO CỰ GIÁC (Chủ biên) 
ĐẶNG THỊ THUẬN AN - NGUYỄN ĐÌNH ĐỘ 
NGUYỄN XUÂN HỒNG QUÂN - PHẠM NGỌC TUẤN 


Bài tập 


HOÁ HỌC 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Nhà xuất bản Giáo dục Việt INanm xin trân trọng cằm ơn 
các tác gia có tác phân, trr liệu được sự thung, trícit dâm 
trong cuônt súcÏt này. 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Chủ tịch Hội đồng Thành viên NGUYÊN ĐỨC THÁI 
Tổng Giám đốc HOÀNG LÊ BÁCH 


Chịu trách nhiệm nội dung: 
Tổng biên tập PHẠM VĨNH THÁI 


Biên tập nội dung: NGUYÊN ĐỨC HIẾU - PHẠM CÔNG TRÌNH 

Biên tập mĩ thuật: BÙI XUÂN DƯƠNG 

Thiết kề sách: PHẠM HOÀI THƯƠNG 

Trình bày bìa: NGUYỄN MẠNH HÙNG 

Minh hoạ: PHẠM HOÀI THƯƠNG 

Sửa bản in: PHẠM BẢO QUÝ - PHẠM CÔNG TRÌNH 

Chế bản: CÔNG TY CÔ PHÀN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC GIA ĐỊNH 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 


Tắt cả các phản của nội dung cuồn sách này đều không được sao chép, lưu trữ, chuyển thể 
dưới bât kì hình thức nào khi chưa có sự cho phép băng văn bản của Nhà xuât bản 
Giáo dục Việt Nam. 


BÀI TẬP HOÁ HỌC 10 (CHÂN TRÒI SÁNG TẠO) 


Mã số: G2BHXH001M22 
Ìflzs bản, (QÐ....) khổ 
Đơn vị in: 
Cơ sở ii 
Số ĐKXB: 1148-2022/CXBIPH/5-708/GD 

Số QĐXB: 

In xong và nộp lưu chiểu tháng ..... năm ....20..... 
Mã sô ISBN: 978-604-0-32730-7 


LỜI NÚI ĐẦU 


Sách Bài tập Hoá học 10 (bộ sách Chân trời sáng tạo) được biên soạn nhằm 
giúp học sinh luyện tập kiến thức, kĩ năng sau mỗi bài học theo hướng phát triển 
phẩm chất và năng lực. Ngoài ra, sách còn hố trợ giáo viên tổ chức hiệu quả các 
bài ôn tập chương cũng như hướng dẫn học sinh luyện tập, vận dụng theo từng 
bài học trong sách giáo khoa Hoá học ?70. 

Hệ thống bài tập được biên soạn theo từng bài tương ứng trong sách 
giáo khoa theo các mức độ Biết — Hiểu — Vận dụng. 

Để sử dụng sách có hiệu quả, các em học sinh cần lưu ý nghiên cứu kĩ từng 
bài tập, xem kĩ từng phương án (nếu là trắc nghiệm khách quan), liên hệ với 
kiến thức trong sách giáo khoa và sử dụng các phương pháp và kĩ năng học tập 
hoá học để quyết định cách trả lời hoặc chọn đáp án. Cuối cùng, các em tự kiểm tra 
phần hướng dẫn giải đẻ so sánh với cách trả lời của mình và rút ra kết luận cần thiết. 

Trong quá trình biên soạn, nhóm tác giả đã nố lực hết mình để xây dựng 
hệ thống bài tập phù hợp việc luyện tập và vận dụng nội dung từng bài trong 
sách giáo khoa. Dù vậy, sách vẫn không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. 
Các tác giả rất mong nhận được những góp ý từ quý thầy cô, học sinh ở các 
trường Trung học phổ thông đẻ sách ngày càng hoàn thiện hơn. 


Trân trọng cảm ơn! 


CÁC TÁC GIẢ 


MỤC LỤC 


MỞ ĐÀU... 
Bài 1. Nhập môn hoá học: 
CHƯƠNG 1. CÁU TẠO NGUYÊN TỪ 
Bài 2. Thành phần của nguyên tử. 


Bài 3. Nguyên tố hoá học 


Bài 4. Cấu trúc lớp vỏ electron của nguyên tử:. 
Ôn tập chương 1 _) 
CHƯƠNG 2. BẢNG THẰNH HOÀN CÁC NGUYÊN TỎ HOÁ HỌC ... 
Bài 5. Cầu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tổ hoá học.... 
Bài 6. Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố, 
thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì và nhóm 
Bài 7. Định luật tuần hoàn — Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố 
hoá học 
Ôn tập chương 2...... 
CHƯƠNG 3. LIÊN KÉT HOÁ HỌC 
Bài 8. Quy tắc octet.... 
Bài 9. Liên kết ion 
Bài 10. Liên kết cộng hoá trị 
Bài 11. Liên kết hydrogen và tương tác van der VWaals.. 
Ôn tập chương 3.. 
CHƯƠNG 4. PHẢN ỨNG OXI HOÁ ~ KHỬ... 
Bài 12. Phản ứng oxi hoá — khử và ứng dụng trong cuộc sống . 
Ôn tập chương 4 
CHƯƠNG 5. NĂNG LƯỢNG HOÁ HỌ 
Bài 13. Enthalpy tạo thành và biến thiên enthalpy của phản ứng hoá học. 
Bài 14. Tính biến thiên enthalpy của phản ứng hoá học 
Ôn tập chương 5 
CHƯƠNG 6. TÓC ĐỘ PHẢN ỨNG HBRII HỌC 
Bài 15. Phương trình tốc độ phản ứng và hằng số tốc độ phản 


Bài 16. Các yêu tố ảnh hưởng đền tốc độ phản ứng hoá học 
Ôn tập chương 6 ban 
CHƯƠNG 7. NGUYÊN TÓ NHÓM VIIA - HALOGEN tức 
Bài 17. Tính chất vật lí và hoá học các đơn chất nhóm VIIA 
Bài 18. Hydrogen halide và một số phản ứng của ion halide 
Ôn tập chương 7 
Hướng dẫn gi 


4 


NHẬP MÔN HOÁ HỌC 


1.1. Chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất trong các chất Cu, O;, N;, HCI, 
H;SO,, O;, NH,NO;, HCI, AI, He, H;? 
1.2. Cho biết đâu là hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học trong các hiện tượng 
sau: 
a) Thanh sắt nung nóng, dát mỏng và uốn cong được. 
b) Dẫn khí carbon dioxide vào nước vôi trong, làm nước vôi trong vẫn đục. 
c) Nước đá để ngoài không khí bị chảy thành nước lỏng. 
d) Nhựa đường nấu ở nhiệt độ cao nóng chảy. 
1.3. Trong số những quá trình kẻ dưới đây, cho biết đâu là hiện tượng vật li, đâu là 
hiện tượng hoá học. 
a) Quả táo bị ngả sang màu nâu khi bị gọt bỏ vỏ. 
b) Quá trình quang hợp của cây xanh. 
c) Sự đông đặc ở mỡ động vật. 
d) Li sữa có vị chua khi đề lâu ngoài không khí. 
e) Quá trình bẻ đồi viên phấn. 
ƒ) Quá trình lên men rượu. 
g) Quá trình ra mực của bút bi. 
1.4. Hiện tượng nào là hiện tượng vật li, hiện tượng nào là hiện tượng hoá học? 
a) Thuỷ tinh nóng chảy được thỏi thành bình cầu. 
b) Khí methane (CH,) cháy tạo thành khí carbon dioxide và hơi nước. 
c) Hoà tan acetic acid (CH;COOH) vào nước được dung dịch acetic acid 
loãng dùng làm giấm ăn. 
d) Cho vôi sống (CaO) vào nước được Ca(OH);. 
e) Mở nút chai nước giải khát loại có gas thấy có bọt sủi lên. 


.c© 


1.5. 


1.6. 


Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng vật lí, hiện tượng nào là hiện tượng 

hoá học? 

a) Vào mùa hè, băng ở hai cực Trái Đất tan dần. 

b) Thi hơi thở của chúng ta vào nước vôi trong làm nước vôi trong vẫn đục. 

c) Đốt cháy đường mía tạo thành chất màu đen và có mùi khét. 

d) Sắt bị nam châm hút ra khỏi hốn hợp gồm bột sắt (iron) và lưu huỳnh (sulfur). 

e) Đun nóng hỗn hợp gồm sắt và lưu huỳnh trong ống nghiệm. Hỗn hợp nóng 
sáng lên và chuyên dân thành chât rắn màu đen. 


Hãy phân tích và chỉ ra ở giai đoạn nào diễn ra quá trình biến đổi vật li, giai 
đoạn nảo diễn ra quá trình biến đổi hoá học trong các hiện tượng sau: "Khi 
sản xuất vôi sống, người †a đập đá vôi thành những cục nhỏ có kích thước 
thích hợp cho vào lò nung, nung đá vôi ta được vồi sống và khí carbonic. 
Khuấy vôi sống với ít nước ta được nước vôi đặc, thêm nước vào nước vôi 
đặc ta được nước vôi loãng.” 


1.7. Thanh sắt được nung nóng, dát mỏng, kéo dài thành dây sắt. Sau đó tiếp tục 


1.8. 


1.9. 


nung nóng dây sắt thì thu được chất bột màu nâu. Hãy chỉ ra đâu là hiện tượng 
vật lí, đâu là hiện tượng hoá học. 

Hãy lập sơ đồ tư duy đẻ hệ thống hoá kiến thức "Bài 1. Nhập môn hoá học" 
trong SGK. 

Dữ kiện sử dụng cho bài tập 1.9 và 1.10. 

Để nghiên cứu thành phần hoá học, hoạt tính kháng oxi hoá và hoạt tính 
kháng khuẩn của tinh dầu vỏ chanh, các nhà nghiên cứu đã thực hiện các 
công việc sau: 


se Tìm hiểu về cây chanh, công dụng và tác dụng dược lí của chanh cũng như 
hoạt tính kháng oxi hoá, kháng vi sinh vật của nó thông qua các công bố 
khoa học trong và ngoài nước. 

® Thu hái mẫu vỏ chanh tại vườn chanh. 

s Khảo sát sự trích li tinh dầu bằng phương pháp chưng cắt lôi cuốn hơi nước. 

s Thử hoạt tính kháng oxi hoá, thử hoạt tính kháng vi sinh vật. 

Hãy cho biết trong nghiên cứu trên, các nhà nghiên cứu đã sử dụng phương 

pháp nghiên cứu nào? Hãy chỉ phương pháp sử dụng cho mỗi công việc trên. 


1.10. Hãy chỉ rõ các bước nghiên cứu trong nghiên cứu trên tương ứng với những 


bước nào trong phương pháp nghiên cứu hoá học. 


Chương 1. CẤU 


21. 


Tu 


23 


24A. 


25. 


THÀNH PHẦN CỦA NGUYÊN TỬ 


Phát biểu nào dưới đây không đúng? 

A. Nguyên tử được cấu thành từ các hạt cơ bản là proton, neutron và electron. 

B. Hầu hết hạt nhân nguyên tử được cấu thành từ các hạt proton và neutron. 

€. Vỏ nguyên tử được cầu thành bởi các hạt electron. 

D. Nguyên tử có cấu trúc đặc khít, gồm vỏ nguyên tử và hạt nhân nguyên tử. 

Cho 1 mol kim loại X. Phát biểu nào dưới đây đúng? 

A. 1 mol X chứa số lượng nguyên tử bằng số lượng nguyên tử trong 1 mol 
nguyên tử hydrogen. 

B. 1 mol X chứa số lượng nguyên tử bằng số lượng nguyên tử trong ;amo 
carbon. 

€. 1 mol X có khối lượng bằng khối lượng 1 mol hydrogen. 


D. 1 mol X có khối lượng bằng z khối lượng 1 mol carbon. 


. Thành phần nào không bị lệch hướng trong trường điện? 
A. Tia ơ. B. Profon. 
C. Nguyên tử hydrogen. D. Tia âm cực. 


Phát biểu nào sai khi nói về neutron? 

A. Tôn tại trong hạt nhân nguyên tử. 

B. Có khối lượng bằng khối lượng proton. 

€. Có khối lượng lớn hơn khối lượng electron. 
D. Không mang điện. 

Nguyên tử R có điện tích lớp vỏ nguyên tử là -41,6.10”'° C. Điều khẳng định 
nảo sau đây là không chinh xác? 

A. Lớp vỏ nguyên tử R có 26 electron. 

B. Hạt nhân nguyên tử R có 26 proton. 

C. Hạt nhân nguyên tử R có 26 neutron. 

D. Nguyên tử R trung hoà về điện. 


2.6. 


'*Ä 


2.8. 


2.9. 


Hạt nhân của nguyên tử nguyên tố A có 24 hạt, trong đó số hạt không mang 
điện là 12. Sô electron trong A là 

A. 12. B. 24. C.13. D.6. 

Trong nguyên tử AI, số hạt mang điện tích dương là 13, số hạt không mang 
điện là 14. Số hạt electron trong AI là bao nhiêu? 

A. 13. B. 15. C.27. D.14. 

Đặc điểm của electron là 

A. mang điện tích dương và có khối lượng. 

B. mang điện tich âm và có khối lượng. 

C. không mang điện và có khối lượng. 

D. mang điện tích âm và không có khối lượng. 

Nhận định nào sau đây không đúng? 

A. Tất cả các hạt nhân nguyên tử đều chứa proton và neutron. 

B. Nguyên tử có kích thước vô cùng nhỏ và trung hoà về điện. 

€. Lớp vỏ nguyên tử chứa electron mang điện tích âm. 

D. Khối lượng nguyên tử hầu hết tập trung ở hạt nhân. 


2.10. Cho các phát biểu sau: 


(1) Tất cả các hạt nhân nguyên tử đều được cấu †ạo từ các hạt proton và neutron. 

(2) Khối lượng nguyên tử tập trung phần lớn ở lớp vỏ. 

(3) Trong nguyên tử, số electron bằng số proton. 

(4) Trong hạt nhân nguyên tử, hạt mang điện là proton và electron. 

(5) Trong nguyên tử, hạt electron có khối lượng không đáng kể so với các hạt 
còn lại. 

Số phát biểu đúng là 

A.1. B2, e€.3. D. 4. 


2.11. Kết quả nào trong thí nghiệm bắn phá lá vàng của Rutherford chỉ ra sự tồn 


tại của hạt nhân nguyên †ừ? 


2.12. Hãy điền những dữ liệu còn thiếu vào các chỗ trống trong các câu sau: 


a) Trong ống tia âm cực, tia âm cực được phát ra từ điện cực âm được gọi là 
().. 

b)Đơn vị nhỏ nhất của một nguyên tó có thẻ tồn tại đơn lẻ hoặc tỏn tại trong 
các phân tử được gọi là (2)................. 


c) Hạt mang điện tích dương được tìm thấy trong hạt nhân nguyên tử được 
gọi là (3)................. 

d) Hạt không mang điện tổn tại trong hạt nhân nguyên tử được gọi là 
(4). 

e) Hạt trong nguyên tử có khối lượng nhỏ nhất và khối lượng lớn nhất, tương 
ứng là (5)................ và (6)................. 


2.13. Tia âm cực phát ra trong ống âm cực bị lệch hướng khi đặt trong trường từ. 
Một dây dẫn mang điện cũng có thẻ bị hút bởi trường từ. Tia âm cực bị lệch 
hướng khi đặt gần một vật mang điện âm. Tinh chất nào của tia âm cực được 
thể hiện qua các hiện tượng này? 


2.14. Electron sinh ra trong ống tia âm cực chứa khí neon có khác electron sinh ra 
1rong ống tia âm cực chứa khí chlorine không? Vì sao? 


2.15. Nguyên tử mang điện tích dương, điện tích âm hay trung hoà? Giải thích vì 
sao một nguyên tử có thẻ tỏn tại ở trạng thái này. 


2.16. X là nguyên tố hoá học có trong thành phần của chát có tác dụng oxi hoá và 
sát khuẩn cực mạnh, thường được sử dụng với mục đích khử trùng và tây 
trắng trong lĩnh vực thuỷ sản, dệt nhuộm, xử li nước cấp, nước thải, nước bể 
bơi. Nguyên tử X có tổng số các loại hạt bằng 52, trong đó số hạt mang điện 
nhiều hơn số hạt không mang điện là 16 hạt. Xác định thành phần cấu tạo 
của nguyên tử X. 

2.17. Các hợp chất của nguyên tố Y được sử dụng như là vật liệu chịu lửa trong 
các lò sản xuất sắt, thép, kim loại màu, thuỷ tinh và xi măng. Oxide của Y và 
các hợp chất khác cũng được sử dụng trong nông nghiệp, công nghiệp hoá 
chất và xây dựng. Nguyên tử Y có tổng số các hạt là 36. Số hạt không mang 
điện bằng một nửa hiệu số giữa tổng số hạt với số hạt mang điện tích âm. 
Xác định thành phần cấu tạo của nguyên tử Y. 


2.18. Nitrogen giúp bảo quản tinh trùng, phôi, máu và tế bào gốc. Biết nguyên tử 
nitrogen có tổng số hạt là 21. Số hạt không mang điện chiếm 33,33%. Xác 
định số đơn vị điện tích hạt nhân của nitrogen. 


2.19. Magnesium oxide (MgO) được sử dụng đẻ làm dịu cơn đau ợ nóng và chua 
của chứng đau dạ dày. Tổng số hạt mang điện trong hợp chất MgO là 40. 
Số hạt mang điện trong nguyên tử Mg nhiều hơn số hạt mang điện trong 
nguyên tử O là 8. Xác định điện tích hạt nhân của Mg và O. 


2.20. Helium là một khí hiếm được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp 
như hàng không, hàng không vũ trụ, điện tử, điện hạt nhân và chăm sóc sức 
khoẻ. Nguyên tử helium có 2proton, 2 neutron và 2 electron. Cho biết khối lượng 
của electron trong nguyên tử helium chiếm bao nhiêu phần trăm khối lượng 
nguyên tử. 

2.21*. Khi phóng chùm tia ø vào một lá vàng mỏng, người ta thấy rằng trong 
khoảng 10Ê hạt ø có một hạt gặp hạt nhân. 

a) Một cách gần đúng, hãy xác định đường kính của hạt nhân so với đường 
kính của nguyên tử. 

b) Với sự thừa nhận kết quả trên, hãy tính đường kính của nguyên tử nếu ta coi 
hạt nhân có kích thước như một quả bóng bàn có đường kính bằng 3 cm. 


2.22*. Calcium là một loại khoáng chất có vai trò rất quan trọng trong cơ thể người. 
Trong cơ thể, calcium chiếm 1,5 - 2% trọng lượng, 99% lượng calcium tôn tại 
†rong xương, răng, móng vả 1% trong máu. Calcium kết hợp với phosphorus 
là thành phần cấu tạo cơ bản của xương và răng, làm cho xương và răng 
chắc khoẻ. Khối lượng riêng của calcium kim loại là 1,55 g/cm°. Giả thiết rằng, 
trong tinh thể calcium, các nguyên tử là những hình cầu chiếm 74% thể tích 
Tỉnh thể, phần còn lại là khe rỗng. Xác định bán kính nguyên tử calcium. Cho 
nguyên tử khối của calcium là 40. 


3 
Cho biết công thức tính thẻ tích hình cầu là V = — 


hình cầu. 


„rong đó r là bán kính 


2.23". Bán kính nguyên tử và khối lượng mol nguyên tử iron lần lượt là 1,28 Â và 
56 g/mol. Tính khối lượng riêng của iron. Biết rằng trong tinh thẻ, các tinh thẻ 
iron chiếm 74% thể tích còn lại là phần rỗng. 


2.24*. Nguyên tử Fe ở 20 °C có khối lượng riêng là 7,87 g/cm°. Với giả thiết này, 
Tỉnh thể nguyên tử Fe là những hình cầu chiếm 75% thẻ tích tinh thẻ, phần còn 
lại là những khe rỗng giữa các quả cầu. Cho biết khối lượng nguyên tử của 
Fe là 55,847. Tinh bán kính nguyên tử gần đúng của Fe. 


2.25*. Nguyên tử kẽm (Zn) có nguyên tử khối bằng 65u. Thực tế hầu như toàn bộ 
khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân, với bán kính r = 2x10”'°m. Khối 
lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm là bao nhiêu tắn trên một centimet 
khối (tắn/cm°)? 


10 


NGUYÊN TỔ HOÁ HỌC 


3.1. Cho các phát biểu sau: 


(1) Trong một nguyên tử luôn có số proton bằng số electron và bằng số đơn vị 
điện tích hạt nhân. 

2) Tỏng số proton và số electron trong một hạt nhân được gọi là số khối. 

3) Số khối là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử. 

4) Số proton bằng số đơn vị điện tích hạt nhân. 

5) Đồng vị là các nguyên tố có cùng số proton nhưng khác nhau vẻ số neufron. 

Số phát biểu không đúng là 

A.1. B.2. Giỏ. D.4. 


( 
( 
( 
( 


3.2. Cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng về đồng vị? 


A. Những phân tử có cùng số hạt proton nhưng khác nhau về số hạt neutron 
là đồng vị của nhau. 

B. Những ion có cùng số hạt proton nhưng khác nhau về số hạt electron là 
đồng vị của nhau. 

C. Những chất có cùng số hạt proton nhưng khác nhau về số hạt neufron là 
đồng vị của nhau. 

D. Những nguyên tử có cùng số hạt proton nhưng khác nhau về số hạt 
neutron là đồng vị của nhau. 


3.3. Có những phát biểu sau đây về các đồng vị của một nguyên tố hoá học: 


3.4. 


(1) Các đồng vị có tinh chất hoá học giống nhau. 

(2) Các đồng vị có tính chất vật li khác nhau. 

(3) Các đồng vị có cùng số electron ở vỏ nguyên tử. 

(4) Các đồng vị có cùng số proton nhưng khác nhau về số khối. 

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là 

A.1. B.2. .3. D.4. 

Nguyên tử của nguyên tố A có 56 electron, trong hạt nhân có 81 neutron. Kí 
hiệu của nguyên tử nguyên tố A là 

Ä TR. B.,PA. &, ĐÁ. D. ⁄A. 


3.5. Trong tự nhiên, oxygen có 3 đồng vị là '8O, 'O, 1O, Có bao nhiêu loại phân 
tử O;? 


A.3. B.6. 6.9. D. 12. 


3.6. Có 3 nguyên tử: '2X,'*Y,'*Z, Những nguyên tử nào là đồng vị của một nguyên tố? 
A.X.Y. B.Ÿ, 2. C.X.Z. B..X. pc Z- 


3.7. Boron có trong một số loại trái cây, thực phẩm mà chúng ta nạp vào cơ thể 
hằng ngày. Chúng có tác dụng rất tốt cho việc cải thiện một số chức năng 
của não bộ và cấu trúc, mật độ của xương. Nguyên tử boron có khối lượng 
nguyên tử là 10,81 amu. Tuy nhiên, không có nguyên tử boron nào có khối 
lượng chính xác là 10,81 amu. Hãy giải thích điều đó. 


3.8. Hoàn thành các thông tin trong bảng sau: 


Số hiệu | Số 
nguyên tử | khối 


Nguyên tô | Kí hiệu Số proton | Số neutron | Số electron 


Sodium Na 


Fluorine F 
Bromine Br 
Calcium ca 
Hydrogen H 
Radon Rn 


3.9. Một nguyên tố X tồn tại dưới dạng ba đồng vị tự nhiên có thông tin được cho 
trong bảng dưới đây: 


Đồng vị % số nguyên tử trong tự nhiên 


1 90,51 


2 0,27 


3 922 22 


Tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố X. 


12 


3.10. Hoàn thành những thông tin còn thiếu trong bảng sau: 


Nguyên tử Kí hiệu nguyên tử Số hiệu nguyên tử Số khối 

Europium TSEu ? ? 
Silver ? 47 109 

Tellurium zI@ ? 128 


3.11. Cho biết số proton, neutron và electron của nguyên tử 5n. 


3.12. Nguyên tử Mg có ba đồng vị ứng với thành phần phần trăm về số nguyên tử 


như sau: 


Đông vị 


% 


?“Mg 


10,1 


11/3 


Giả sử trong hốn hợp nói trên có 50 nguyên tử ?°Mg, số nguyên tử tương ứng 
của hai đồng vị ?“Mg và ®Mg lần lượt là: 

A. 389 và 56. B. 56 và 389. 

€. 495 và 56. D. 56 và 495. 


3.13*. Hãy so sánh: 

a) Số lượng hợp chất và số lượng nguyên tó. 
b) Số lượng nguyên tố và số lượng đồng vị. 
Giải thích. 

3.14*. Oxide của kim loại M (M:O) được ứng dụng rất nhiều trong ngành hoá chất 
như sản xuất xi măng, sản xuất phân bón, ... Trong sản xuất phân bón, chúng 
ta thường thấy M;O có màu trắng, tan nhiều trong nước và là thành phần 
không thẻ thiếu cho mọi loại cây trồng. Tổng số hạt cơ bản trong phân tử X có 
công thức M;O là 140, trong phân tử X có tổng số hạt mang điện nhiều hơn 
số hạt không mang điện là 44. Xác định công thức phân tử của M.O. 


3.15*, Hợp chất XY; phổ biến trong sử dụng để làm cơ chế đánh lửa bằng bánh 
xe trong các dạng súng cổ. Mỗi phân tử XY;„ có tổng các hạt proton, neutron, 
electron bằng 178; trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn só hạt không mang 
điện là 54, số hạt mang điện của X ít hơn số hạt mang điện của Y là 12. Hãy 
xác định kí hiệu hoá học của X, Y. 


13 


CẤU TRÚC LỚP VỎ ELECTRON 
CỦA NGUYÊN TỬ 


4.1. Theo mô hình nguyên tử Rutherford — Bohr, vị trí nào trong số các vị trí A, B, 
C, D trong hình sau mà electron không xuất hiện? 


<<“ 9Q 
— 


A. Vị trí A. B. Vị trí B. €. Vị trí C. D. Vị trí D. 


4.2. Lớp electron thứ 3 có bao nhiêu phân lớp? 
A.1. B. 2. Gr3? D.4. 


4.3. Phát biểu nào sao đây đúng? 
A. Số phân lớp electron có trong lớp N là 4. 
B. Số phân lớp electron có trong lớp M là 4. 
€. Số orbital có trong lớp N là 9. 
D. Số orbital có trong lớp M là 8. 


4.4. Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Lớp K là lớp xa hạt nhân nhất. 

B. Các electron trong cùng một lớp có mức năng lượng bằng nhau. 
C. Các electron trên cùng phân lớp có mức năng lượng bằng nhau. 
D. Lớp N có 4 orbital. 


4.5. Phát biểu nào đúng khi nói về các orbital trong một phân lớp electron? 
A. Có cùng sự định hướng không gian. 

B. Có cùng mức năng lượng. 

C. Khác nhau về mức năng lượng. 


D. Có hình dạng không phụ thuộc vào đặc điểm mối phân lớp. 


s 


4.6. 


4.7. 


4.8. 


4.9. 


Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Lớp M có 9 phân lớp. 

B. Lớp L có 4 orbital. 

€. Phân lớp p có 3 orbital. 

D. Năng lượng của electron trên lớp K là thấp nhất. 


Cấu hình electron nào sau đây viết sai? 
A. 1s°2s?2p°. B. 1s?2s?2p83s?3p°4s!, 
C. 1s°2s?2p°3s?3p°4s?4p5. D. 1s?2s?2p°3s?3p°3d34s?. 


Hợp kim cobalt được sử dụng rộng rãi cho các bộ phận động cơ máy bay vì 
độ bên nhiệt độ cao là một yếu tố quan trọng. Nguyên tử cobalt có cấu hình 
electron ngoài cùng là 3d”4s?. Số hiệu nguyên tử của cobalt là 

A.24. B. 25. C.27. D.29. 


Nguyên tử Fe có kí hiệu ?$Fe. Cho các phát biêu sau vẻ Fe: 

(1) Nguyên tử của nguyên tố Fe có 8 electron ở lớp ngoài cùng. 
(2) Nguyên tử của nguyên tố Fe có 30 neufron trong hạt nhân. 
(3) Fe là một phi kim. 

(4) Fe là nguyên tó d. 

Trong các phát biểu trên, phát biểu đúng là 

A. (1). (2). (3) và (4). B. (1). (2) và (4). 

C. (2) và (4). D. (2), (3) và (4). 


4.10. Cầu hình electron của nguyên tử nguyên tố X có dạng 1s?2s?2p°3s?3p°. Phát 


biểu nào sau đây là sai? 

A. X ở ô số 15 trong bảng tuần hoàn. 

B. X là một phi kim. 

€. Nguyên tử của nguyên tố X có 9 electron p. 

D. Nguyên tử của nguyên tố X có 3 phân lớp electron. 


4.11. Cho biết các trường hợp sau đây đã vi phạm nội dung gì của nguyên lí Pauli 


hoặc quy tắc Hund: 

T4|?4|†+ †4|T4 
".. 1..." 
+” T 


(a) ®) 


4.12. Viết cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố: ;C, ;O, ;oNe, ;;Na, ;zAI, 
+;Ol, Cu. Hãy cho biết các nguyên tố này là kim loại, phi kim hay khí hiếm. 


4.13. Viết cầu hình electron dưới dạng ô lượng tử của các nguyên tử ;zMg và ;¡Cr. 
Hãy cho biết các nguyên tố nảy là kim loại, phi kim hay khí hiếm. 


4.14. Nguyên tố X được sử dụng rộng rãi đẻ chống đóng băng và khử băng như 
một chất bảo quản. Nguyên tố Y là nguyên tố thiết yếu cho các cơ thể sống, 
đồng thời nó được sử dụng nhiều trong việc sản xuất phân bón. Nguyên tử 
của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử 
của nguyên tố Y có một electron ở lớp ngoài cùng 4s. Nguyên tử X và Y có số 
electron hơn kém nhau là 3. Nguyên tử X, Y lần lượt là 
A. khí hiếm và kim loại. B. kim loại và khí hiếm. 
€. kim loại và kim loại. D. phi kim và kim loại. 


4.15. X được dùng làm chất bán dẫn trong kĩ thuật vô tuyến điện, chế tạo pin 
mặt trời. Nguyên tử của nguyền tố X có 3 lớp electron. Lớp ngoài cùng có 4 
electron. Xác định số hiệu nguyên tử của X và tên nguyên tố X. Viết cấu hình 
electron của X. 


4.16*. X được dùng để làm vỏ phủ vệ tinh nhân tạo hay khí cầu nhằm tăng nhiệt 
độ nhờ có tính hấp thụ bức xạ điện từ mặt tròi khá tốt. Y là một trong những 
thành phản để điều chế nước .Javen tảy trắng quần áo, vải sợi. Nguyên tử của 
nguyên tố X có tổng số hạt electron trong các phân lớp p là 7. Số hạt mang 
điện của một nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện của một nguyên tử X 
là 8 hạt. Tìm các nguyên tố X và Y. 


4.17*. Một nguyên tố mà nguyên tử có 4 lớp electron, có phân lớp d, lớp ngoài 
cùng đã bão hoà electron. Hãy tính tổng số electron s và electron p của 
nguyên tố này. 


4.18*, A được dùng để chế tạo đèn có cường độ sáng cao. Nguyên tử A có electron 
ở phân lớp 3d chỉ bằng một nửa phân lớp 4s. Viết cấu hình electron của nguyên 
tử A và tên nguyên tố A. 


4.19". Nguyên tố A có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s'. Nguyên tố B có 
phân lớp cuối là 3p. Viết cấu hình electron đầy đủ của A, B. Xác định tên A, B. 


16 


ÔN TẬP CHƯƠNG 1 


©T1.1. Nguyên tử là phần tử nhỏ nhất của chất và 
A. không mang điện. 
B. mang điện tích dương. 
€. mang điện tích âm. 
D. có thể mang điện hoặc không mang điện. 


OT1.2. Phát biểu nào sau đây không đúng? 
A. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxygen mới có 8 profon. 
B. Chỉ có hạt nhận nguyên tử oxygen mới có 8 neutron. 
€. Chỉ có nguyên tử oxygen mới có 8 electron. 
D. CảA và C. 


OT1.3. Số hiệu nguyên tử cho biết 
A. số proton trong hạt nhân nguyên tử hoặc số đơn vị điện tích hạt nhân 
nguyên tử. 
B. số electron trong lớp vỏ nguyên tử. 
C. số thứ tự của nguyên tó trong bảng tuần hoàn. 
D. cảA, B và C đều đúng. 


OT1.4. Cấu hình electron nảo sau đây là của nguyên tử fluorine (Z = 9)? 
A. 18°2S22p3. B. 1S228?2p1. 
C. 1s22s32p4. D. 1s?2s?2p5. 


©T1.5. Nguyên tử của nguyên tố phosphorus (Z = 15) có số electron độc thân là 
A. 1. B.ỡ. 6.3. D.4. 


©T1.6. Trong tự nhiên, bromine có 2 đồng vị 7?Br có hàm lượng 50,7% và Ÿ'Br có 
hàm lượng 49,3%. Tính nguyên tử khối trung bình của bromine. 


©T1.7. Lithium trong tự nhiên có 2 đồng vị là 7L¡ và $Li. Nguyên tử khối trung bình 
của lithium là 6,94. Tính thành phần phần trăm của mỗi đồng vị lithium trong 


†ự nhiên. 
s4® 


OT1.8. Điện tích của electron là —1,602.10”'° C (coulomb). Tính điện tích của hạt 


nhân nguyên tử carbon theo đơn vị coulomb. 


OT1.9*. Hợp chất Y có công thức MX; (là hợp chất được sử dụng làm cơ chế đánh 


lửa bằng bánh xe trong các dạng súng cỏ), trong đó M chiếm 46,67% về khối 
lượng. Trong hạt nhân M có số neutron nhiều hơn số proton là 4 hạt. Trong 
hạt nhân nguyên tử X, số neutron bằng số proton. Tổng số proton trong MX; 
là 58. 

a) Tìm A¿ Và A¿. 

b) Xác định công thức phân tử của MX;. 


OT1.10*. Hợp chất có công thức phân tử M;X (được ứng dụng trong sản xuất xi 


măng, phân bón) có tổng số hạt là 140. Trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn 
số hạt không mang điện là 44. Số khối của nguyên tử M lớn hơn số khối của 
nguyên tử X là 23. Tổng số hạt trong nguyên tử M nhiều hơn trong nguyên tử 
X là 34. Viết cấu hình electron của các nguyên tử M và X. Viết công thức phân 
tử của hợp chất M;X. 


Chương 3. BẰNG TUẦN HOÀN 


CÁC NGUYÊN TỐ H0Á HỌC 


CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN 
CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 


5.1. X là nguyên tố rất cần thiết cho sự chuyển hoá của calcium, phosphorus, 
sodium, potassium, vitamin © và các vitamin nhóm B. Ở trạng thái cơ bản, 
cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X là 3s?. Số hiệu nguyên tử 
của nguyên tố X là 


A. 12. B. 13. C. 11. D.14. 
5.2. Chu kì là 
A. dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chủng có cùng só lớp electron, được 
xếp theo chiều khối lượng nguyên tử tăng dàn. 


B. dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng só lớp electron, được 
xếp theo chiều số khối tăng dần. 


C. dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được 
xếp theo chiều điện tích hạt nhân nguyên tử tăng dân. 


D. dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được 
xếp theo chiều số neutron tăng dân. 
5.3. Nhóm nguyên tố là 


A. tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron giống nhau, 
được xếp ở cùng một cột. 

B. tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron gần giống nhau, 
do đó có tính chất hoá học giống nhau và được xếp thành một cột. 


€. tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron tương tự nhau, 
do đó có tính chất hoá học gần giống nhau và được xép thành một cột. 


D. tập hợp các nguyên tó mà nguyên tử có tính chất hoá học giống nhau và 


được xếp cùng một cội. 


5.4. Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp không theo nguyên tắc nảo? 


5.5. 


5.8. 


A. Theo chiều †ăng của điện tích hạt nhân. 

B. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành 
một hàng. 

C. Các nguyên tố có cùng số electron hoá trị trong nguyên tử được xếp thành 
một cột. 

D. Theo chiều tăng khối lượng nguyên tử. 

Sulfur dạng kem bôi được sử dụng để điều trị mụn trứng cá. Nguyên tử sulfur 

có phân lớp electron ngoài cùng là 3p“. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói 

về nguyên tử sulfur? 

A. Lớp ngoài cùng của sulfur có 6 electron. 

B. Hạt nhân nguyên tử sulfur có 16 electron. 

€. Trong bảng tuần hoàn sulfur nằm ở chu ki 3. 

D. Sulfur nằm ở nhóm VIA. 


Hãy cho biết ý nghĩa của các thông tin có trong ô nguyên tố sau: 


K 


5.7. Sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học trong SGK (Hình 5.2 trang 37), 


5.8. 


hoàn thành những thông tin còn thiếu trong bảng sau: 


Hợp chát ï | FnoiIliendFe (0ì | khói i0engO(0) | 7ó Dư ng đê 
FeO 
Fe;O; 
Fe:O, 


Hãy giải thích vì sao chu kì 3 chỉ có 8 nguyên tó. 


5.9. Xác định vị trí của nguyên tố (ô, chu kì và nhóm) của nguyên tố có 

a) số hiệu nguyên tử là 20, là nguyên tố giúp xương chắc khoẻ, phòng ngừa 
những bệnh loãng xương, giảm tình trạng đau nhức và khó khăn trong vận 
động, làm nhanh lành các vết nứt gãy trên xương. 

b) 9 electron, được sử dụng để điều chế một số dấn xuất hydrocarbon, làm 
sản phẩm trung gian để sản xuất ra chát dẻo. 

c) 28 proton, được dùng trong việc chế tạo hợp kim chống ăn mòn. 

d) số khối là 52 và 28 neutron, dùng chế tạo thép không gỉ. 

5.10. Viết cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố và xác định tên nguyên tố: 
a) Chu kỉ 3, nhóm IIIA, được dùng trong ngành công nghiệp chế tạo, cụ thẻ là 

†ạo ra các chỉ tiết cho xe ô tô, xe tải, tàu hoả, tàu biển và cả máy bay. 

b) Chu kì 4, nhóm IB, được sử dụng rất nhiều trong sản xuất các nguyên liệu 
như dây điện, que hàn, tay câm, các đô dùng nội thât trong nhà, các tượng 
đúc, nam châm điện từ, các động cơ máy móc, ... 

5.11. Một hợp chất có công thức XY, trong đó X chiếm 50% về khối lượng. Trong 
hạt nhân của X và Y đều có số proton bằng số neutron. Tổng số proton trong 
phân tử XY; là 32. Hợp chất này được sử dụng như: chất trung gian để sản 
xuất sulfuric acid. 

a) Viết cầu hình electron của X và Y. 

b) Xác định vị trí của X và Y trong bảng tuàn hoàn và công thức phân tử hợp 
chất XY„. 

5.12. Hai nguyên tố X và Y đứng kế tiếp nhau trong cùng một chu kì, có tổng số 
điện tích hạt nhân bằng 25. 

a) Hãy viết cầu hình electron của nguyên tử X, Y. 

b) Xác định vị trí của X, Y trong bảng tuần hoàn và tên nguyên tó X, Y. 


5.13. X, Y là hai nguyên tố thuộc cùng nhóm A ở hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần 
hoàn, có tổng số proton trong hai hạt nhân là 32. Viết cấu hình electron của 
nguyên tử X và Y. Xác định tên X, Y. 


5.14*. X và Y là hai nguyên tố thuộc chu kì nhỏ, thuộc hai nhóm A kế tiếp nhau 
trong bảng tuần hoàn. Ở trạng thái đơn chát, X và Y phản ứng được với nhau. 
Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của X và Y là 23. Biết rằng X đứng 
sau Y trong bảng tuần hoàn. Xác định tên nguyên tố X, Y. 

5.15*, Hoà tan hoàn toàn 6,645 gam hỗn hợp muối chloride của hai kim loại kiềm 
thuộc hai chu kì kế tiếp nhau vào nước được dung dịch X. Cho toàn bộ dung 
dịch X tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO: (dư), thu được 18,655 gam 
kết tủa. Xác định 2 kim loại kiềm. 


21 


6.1. 


6.2. 


6.3. 


6.4. 


6.5. 


6.6. 


6.7. 


XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI MỘT SỐ 
TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN TỦ CÁC 
NGUYÊN TỐ, THÀNH PHẦN VÀ MỘT 
SỐ TÍNH CHẤT CỦA HỢP CHẤT 
TRONG MỘT CHU KÌ VÀ NHÓM 


Dãy nguyên tố nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng dần của bán kính 
nguyên †ử? 


A. Be, F, O, C, Mg. B. Mg, Be, C, O, F. 
C.E.O,C, Be, Mg. D. F, Be, C, Mg, O. 

Nguyên tử của nguyên tố nào có bán kính lớn nhất trong các nguyên tử 
sau đây? 

A.AI. B. C.S. D.K. 

Dãy nguyên tố nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng dần độ âm điện của 
nguyên tử? 

A.Li,F,N, Na, €. B.F Li, Na,€, N. 

€. Na, Li,C,N, F. D.N,F Li,C, Na. 

Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây có độ âm điện lớn nhát? Cho biết nguyên 


tố này được sử dụng trong công nghệ hàn, sản xuất thép và methanol. 
A.B. B.N. c.O. D. Mg. 

Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây có tính kim loại mạnh nhất? Cho biết 
nguyên tố này được sử dụng trong đồng hồ nguyên tử, với độ chính xác ở 
mức giây trong hàng nghìn năm. 

A. Hydrogen. B. Beryllium. C. Caesium. D. Phosphorus. 
Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây có tính phi kim mạnh nhất? Cho biết 
nguyên tố này có trong thành phần của hợp chất teflon, được sử dụng để 
tráng chảo chống dính. 

A. Fluorine. B. Bromine. €. Phosphorus. D. lodine. 


Hydroxide nào có tính base mạnh nhất trong các hydroxide sau đây? Cho biết 
hợp chất này được sử dụng làm chất phụ gia cho dầu bôi trơn của động cơ 
đốt trong. 

A. Calcium hydroxi de. B. Barium hydroxi de. 

€. Stronfium hydroxide. D. Magnesium hydroxide. 


6.8. Hydroxide nào có tính acid mạnh nhất trong các hydroxide sau đây? Cho biết 
hợp chất này được dùng đề phân huỷ các quặng phức tạp; phân tích khoáng 
vật hoặc làm chât xúc tác. 

A. Silicic acid. B. Sulfuric acid. 
€. Phosphoric acid. D. Perchloric acid. 

6.9. Cho các nguyên tố X, Y, Z với số hiệu nguyên tử lần lượt là 4, 12, 20. Phát 
biêu nào sau đây sai? 

A. Các nguyên tố này đều là các kim loại mạnh nhất trong chu ki. 
B. Các nguyên tố này không cùng thuộc một chu ki. 
€. Thứ tự tăng dẫn tính base là: X(OH)s;, Y(OH);, Z(OH);. 
D. Thứ tự tăng dần độ âm điện là: Z, Y, X. 
6.10. Hãy cho biết: 
a) Sự biến đồi tính kim loại và tính phi kim của nguyên tử một nguyên tó. 
b) Quan hệ giữa tính phi kim và độ âm điện của nguyên tử một nguyên tó. 
c) Quan hệ giữa sự biến đổi độ âm điện và tinh phi kim của nguyên tử các 
nguyên tố nhóm A trong bảng tuần hoàn. 


6.11. Quan sát hình sau: 
#4 g 


Ẩ B l 

3 quả cầu A, B, C tượng trưng cho nguyên tử các nguyên tố helium, krypton 
và radon. Quả cầu nào là krypton? 

6.12. Sắp xếp các nguyên tử sau đây theo thứ tự tăng dần độ âm điện: CỊ, AI, Na, 
P.E 

6.13. Sắp xếp các nguyên tử sau đây theo thứ tự giảm dần tính kim loại: Na, AI, 
Si, Mg, P, CI, S, E 

6.14. Viết phương trình phản ứng của các chất sau với nước (nếu có): Na;O, SO;, 
GI;O;, CO;, CaO, N;O;. Nhận xét vẻ tính base, tính acid của các sản phẩm 
tạo thành. 

6.15*. Dựa vào Hình 6.1 và Bảng 6.1 trong SGK, hãy vẽ đồ thị hoặc biểu đồ đối với 
hai đại lượng bán kính nguyên tử và độ âm điện trong bảng số liệu trên. Quan 
sát và cho biết hai đại lượng này biến thiên như thế nào. Giải thích. 


ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN. — 
Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN 
CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 


7.1. Cấu hình electron nguyên tử iron: [Ar] 3d°4s?. Iron ở 
A.ô 26, chu kì 4, nhóm VIIIA. B. ô 26, chu kì 4, nhóm VIIIB. 
€. ô 26, chu kì 4, nhóm IIA. D.ô 26, chu kì 4, nhóm IIB. 


7.2. Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 8. 
a) Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là 


A. 1s22s?2p). B. 1s?2s12p5. 
€. 1s!2s?2pŠ. D. 1s?2s?2p'. 
b) Nguyên tố X thuộc chu kì 
A.1. B.2. €.3. D.4. 
c) Nguyên tố X thuộc nhóm 
A. VIIIB. B. VIB. €. VIIA. D. VIA. 
7.3. Nguyên tố X thuộc chu kỉ 3, nhóm IIA. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình 
electron là 
A. 1s?2s?2p°3s!, B. 1s22s?2p°. 
C. 1s?2s?2p"3s'. D. 1?2s?2p°3s?. 


7.4. Nguyên tử của nguyên tố X có cầu hình electron: 1s?2s?2p°3s”3p°. 
a) Số electron lớp ngoài cùng của X là 


A.3. B.2. C.6. D. 8. 
b) X thuộc chu kì 

A.1. B. 2. 6.3. D. 4. 
©) X thuộc nhóm 

A. IA. B. VA. €. IIIA. D. IVA. 


7.5, Phosphorus được dùng vào mục đích quân sự như sản xuất bom, đạn cháy, 
đạn khói. Nguyên tố phosphorus ở ô số 15, chu kì 3, nhóm VA trong bảng 
tuần hoản. Hãy cho biết: 

— Cấu hình electron của phosphorus. 


“In 


24. 


7.6. 


ÓC 


7.8. 


7.9. 


~— Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử phosphorus. 

— Phosphorus là kim loại hay phi kim. 

— Công thức oxide cao nhất của phosphorus. 

— Công thức hợp chất khí của phosphorus với hydrogen. 

— Công thức hydroxide cao nhất của phosphorus. 

— Oxide và hydroxide cao nhất của phosphorus có tinh acid hay base. 


Hợp chất khí với hydrogen của nguyên tố X có công thức XH,, được sử dụng 
làm tác nhân ghép nối để bám dinh các sợi như sợi thuỷ tinh và sợi carbon. 
Oxide cao nhất của X chứa 53,3% oxygen vẻ khối lượng, thường được dùng 
để sản xuất kinh cửa sỏ, lọ thuỷ tỉnh. 

a) Tính nguyên tử khối của X. 

b) X là nguyên tố nào? 

Một nguyên tố tạo hợp chất khi với hydrogen có công thức RH;, được sử dụng 
để trung hoà các thành phần acid của dầu thô, bảo vệ thiết bị không bị ăn mòn 
†rong ngành công nghiệp dầu khí. Nguyên tố này chiếm 25,93% về khối lượng 
trong oxide cao nhát. Xác định tên nguyên tó. 


Oxide cao nhất của nguyên tố R thuộc nhóm VIA có 60% oxygen về khối 
lượng, là một sản phẩm trung gian đề sản xuất acid H;SO, có tầm quan trọng 
bậc nhất trong công nghiệp. Hãy xác định nguyên tố R và viết công thức oxide 
cao nhất. 


Oxide cao nhất của nguyên tố R có dạng R;O;, được sử dụng làm chất hút ằm 
cho chất lỏng và khi. Hợp chất của R với hydrogen ở thẻ khí có chứa 8,82% 
hydrogen về khối lượng, là khí rất độc, gây chết với các triệu chứng khó hô 
hấp, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Xác định công thức phân tử của hợp chất 
khí của R với hydrogen. 


7.10*. Oxide cao nhất của một nguyên tố R chứa 72,73% oxygen. Tuy không phải 


là khí quá độc nhưng với nồng độ lớn thì sẽ làm giảm nồng độ oxygen trong 
không khí, gây ra các tác hại như mệt mỏi, khó thở, kích thích thần kinh, tăng 
nhịp tim và các rối loạn khác. Hợp chất khí với hydrogen chứa 75% nguyên tố 
đó. Hợp chất này thường được sử dụng làm nhiên liệu cho các lò nướng, nhà 
cửa, máy nước nóng, lò nung, xe ô tô. Viết công thức oxide cao nhất và hợp 
chất khí với hydrogen của nguyên tố R. 


25 


ÔN TẬP CHƯƠNG 2 


©T2.1. Sắt (iron) là vật liệu dùng làm bộ khung cho các công trình xây dựng, các 
khung giản cho các loại cầu vượt, cầu bắc qua sông, cầu đi bộ, ... Nguyên tố 
sắt nằm ở ô 26 trong bảng tuần hoàn. Cấu hình electron của nguyên tử iron là 
A. 1S?2s?2p°3s?3p°3d°4s?. 

B. 1s?2s?2p°3s?3p°3dô. 
€. 1s2s?2p°3s?3p°4s?4p°. 
D. 1s22s?2p°3s?3p°3d”4s!. 

OT2.2. Các muối của nguyên tố chromium được dùng trong ngành thuộc da, làm 
phụ gia cho xăng, chất nhuộm màu xanh lục hay màu hồng ngọc cho đồ 
gốm, trang thiết bị trong dàn khoan, thuốc nhuộm, sơn và chất vệ sinh cho đồ 
dùng thuỷ tinh trong phòng thí nghiệm. Nguyên tử nguyên tố Cr có cấu hình 
1s°2s”2p°3s”3p°3d54s'. Vị trí của nguyên tố Cr trong bảng tuần hoàn: 

A. ô 24, chu kì 3, nhóm IA. 

B. ô 24, chu kì 4, nhóm VỊB. 

€. ô 24, chu kì 4, nhóm VIA. 

D. ô 24, chu kì 4, nhóm IB. 

Dữ kiện sử dụng cho OT2.3 và OT2.4. Cho các nguyên tố: Ca, C, F, O, Be. 

OT2.3. Dãy các nguyên tố nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng dần độ âm điện 
của nguyên tử? 

A. C, F, Ca, O, Be. 
B. Ca, Be, C, O, F. 
C.F.O, C, Be, Ca. 
D.O,C, F, Ca, Be. 

OT2.4. Dãy các nguyên tố nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng dần bán kính 

nguyên tử? 
A.€, F. Ca, O, Be. 
B. Ca, Be, C, O, F. 
C.FO,C, Be, Ca. 
D.O,C, F Ca, Be. 


Í38)- 


OT2.5. Silicon được dùng trong công nghệ sản xuất chip máy tính hiện đại. 
Aluminium được dùng đề làm vỏ phủ vệ tinh nhân tạo hay khí cầu nhằm tăng 
nhiệt độ nhờ nó có tính hấp thụ bức xạ điện từ Mặt Trời khá tốt. Phosphorus 
là một khoáng chất thiết yếu đối với sự phát triển của xương và răng. Hãy so 
sánh tinh phi kim của Sỉ, AI và P. 


OT2.6. Sodium hydroxide được ứng dụng trong khâu loại bỏ acid béo để tinh chế 
dầu thực vật, động vật trước khi dùng để sản xuất thực phẩm. Magnesium 
hydroxide là một thành phần phỏ biến của các thuốc kháng acid cũng như các 
thuốc nhuận tràng. Aluminium hydroxide được dùng trong sản xuất gốm sứ, 
thuỷ tinh và sản xuất giấy. So sánh tinh base của NaOH, Mg(OH);, Al(OH)s. 


OT2.7. Oxide cao nhất của một nguyên tố là RO;. Nó có trong thành phần của 
oleum, được sử dụng trong sản xuất nhiều chất nỏ. Trong hợp chất khi của R 
với hydrogen có 5,88% hydrogen về khói lượng. Xác định nguyên tố R. 


OT2.8. Hợp chất khí với hydrogen của nguyên tố R là RH;. Oxide cao nhát của R 
chứa 53,3% oxygen về khối lượng. Oxide này được sử dụng trong ngành xây 
dựng, như sản xuất bê tông. Tìm nguyên tố R. 


OT2.9*. Trong sản xuất thịt ché biến sẵn, người ta thưởng bỏ sung một hợp chất 
có công thức dạng X;Y đẻ ức chế sự sinh sôi phát triển của vi khuẩn trong 
thịt, giúp thịt lâu hư, tránh các trường hợp ngộ độc thực phẩm do thịt bị ôi thiu. 
Phân tử X:Y có tổng số proton là 23. Biết X, Y ở hai nhóm A liên tiếp trong 
cùng một chu kì. Tìm công thức phân tử của X-Y. 


©T2.10*. Có hai nguyên tố X, Y thuộc cùng nhóm và ở hai chu kì liên tiếp, tổng số 
đơn vị điện tích hạt nhân của X và Y là 58. Trong đó, một nguyên tố đóng vai 
trò quan trọng đối với hệ thần kinh, đặc biệt ở người già thiếu chất này dễ bị 
suy nhược thần kinh, trí nhớ kém, tinh thần không ổn định, đau đầu. Oxide 
của nguyên tố còn lại nhờ tính ổn định nhiệt cao nên được ứng dụng nhiều 
†rong ngành công nghiệp gốm sứ, thuỷ tinh và quang học. Xác định X, Y. 


27 


Chương 3. LIÊN KẾT H0Á HỌC 


(8 quytÁcocr 


8.1. Vi sao các nguyên tử lại liên kết với nhau thành phân tử? 

A. Đề mối nguyên tử trong phân tử đạt được cơ cấu electron ồn định, bền vững. 

B. Để mổi nguyên tử trong phân tử đều đạt 8 electron ở lớp ngoài cùng. 

C. Để tổng số electron ngoài cùng của các nguyên tử trong phân tử là 8. 

D. Để lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử trong phân tử có nhiều electron 
độc thân nhất. 

8.2. Nguyên tử nào sau đây có khuynh hướng đạt cấu hình electron bền của khí 
hiếm neon khí tham gia hình thành liên kết hoá học? 

A. Chlorine. B. Sulfur. C. Oxygen. D. Hydrogen. 

8.3. Sodium hydride (NaH) là một hợp chất được sử dụng như một chất lưu trữ 
hydrogen trong các phương tiện chạy bằng pin nhiên liệu do khả năng giải 
phóng hydrogen của nó. Trong sodium hydride, nguyên tử sodium có cấu 
hình electron bền của khí hiếm 
A. helium. B. argon. €. krypton. D. neon. 


8.4. Khi tham gia hình thành liên kết hoá học, các nguyên tử lithium và chlorine 
có khuynh hướng đạt cấu hình electron bền của lần lượt các khí hiếm nào 


dưới đây? 
A. Helium và argon. B. Helium và neon. 
€. Neon và argon. D. Argon và helium. 


280. 


8.5. Trong phân tử HBr, nguyên tử hydrogen và bromine đã lằn lượt đạt cấu hình 
electron bền của các khí hiếm nào dưới đây? 


A. Neon và argon. B. Helium và xenon. 


€. Helium và radon. D. Helium và krypton. 


8.6. Trong các hợp chất, nguyên tử magnesium đã đạt được cấu hình bền của khí 
hiêm gân nhât băng cách 
A. cho đi 2 electron. B. nhận vào 1 electron. 
€. cho đi 3 electron. D. nhận vào 2 elecfron. 


8.7. Cho các phân tử sau: CI;, H;O, NaF và CH¡. Có bao nhiêu nguyên tử trong các 
phân tử trên đạt cấu hình electron bền của khí hiếm neon? 
A.3. B.2. C9. D.4. 


8.8. Nguyên tử trong phân tử nào dưới đây ngoại lệ với quy tắc octet? 
A. HO. B.NH:. C. HCI. D. BF:. 


8.9. Em hãy nêu tên và công thức hoá học của 1 chất ở thẻ rắn, 1 chất ở thẻ lỏng 
và 1 chất ở thể khí (trong điều kiện thường), trong đó nguyên tử oxygen đạt 
được cấu hình bền của khí hiềm neon. 


8.10. Potassium iodide (KI) được sử dụng như một loại thuốc long đờm, giúp làm 
lỏng và phá vỡ chất nhày trong đường thở, thường dùng cho các bệnh nhân 
hen suyến, viêm phế quản mãn tính. Trong trường hợp bị nhiễm phóng xạ, KI 
còn giúp ngăn tuyến giáp hấp thụ iodine phóng xạ, bảo vệ và giảm nguy cơ 
ung thư tuyến giáp. Trong phân tử KI, các nguyên tử K và I đều đã đạt được 
cơ cấu bẻn của khí hiếm gần nhất. Đó lần lượt là những khí hiếm nào? 


LIÊN KẾT ION 


9.1. Điều nào dưới đây đúng khi nói về ion S2? 
A. Có chứa 18 proton. 
B. Có chứa 18 electron. 
C. Trung hoà về điện. 


D. Được tạo thành khi nguyên tử sulfur (S) nhận vào 2 proton. 


9.2. Điều nào dưới đây không đúng khi nói về hợp chát sodium oxide (Na;O)? 
A. Trong phân tử Na:O, các ion sodium Na' và ion oxide O? đều đạt cấu hình 
electron bền vững của khí hiếm neon. 
B. Phân tử Na;O tạo bởi lực hút tĩnh điện giữa hai ion Na* và một ion O?-. 
C. Là chất rắn trong điều kiện thường. 
D. Không tan trong nước, chỉ tan trong dung môi không phân cực như benzene, 
carbon tetrachloride,.... 
9.3. Tính chất nào dưới đây đúng khi nói về hợp chất ion2 
A. Hợp chất ion có nhiệt độ nóng chảy thấp. 
B. Hợp chất ion tan tốt trong dung môi không phân cực. 
€. Hợp chất ion có cầu trúc tinh thẻ. 
D. Hợp chất ion dẫn điện ở trạng thái rắn. 
9.4. Hợp chất A có các tính chất sau: Ở thẻ rắn trong điều kiện thường, dễ tan 
†rong nước tạo dung dịch dẫn điện được. Hợp chất A là 
A. sodium chloride. B. glucose. 


€. sucrose. D. fructose. 


9.5. Tính chất nào sau đây không phải của magnesium oxide (MgO)? 

A. Có nhiệt độ nóng chảy cao hơn so với NaCl . 

B. Chất khí ở điều kiện thường. 

©. Có cấu trúc tinh thẻ. 

D. Phân tử tạo bởi lực hút tĩnh điện giữa ion Mg”' và O°-. 

9.6. Sodium sulfide (Na;S) là một hợp chất hoá học được sử dụng trong ngành 
công nghiệp giấy và bột giấy, xử lí nước, công nghiệp dệt may và các quy 
trình sản xuất hoá chất khác như sản xuất cao su, thuốc nhuộm lưu huỳnh và 
thu hổi dâu, ... Điều thú vị là sodium sulfide đã được chứng minh là có vai trò 
trong bảo vệ tim mạch, chống lại chứng thiếu máu cục bộ ở tim và giúp bảo 
vệ phổi, chống lại tổn thương phổi do máy thở. Trình bảy sự tạo thành sodium 
sulfide khi cho sodium phản ứng với sulfur. 

9.7. Chỉ ra cấu trúc đúng của ô mạng tinh thể sodium chloride: 

N „xế B. 


@®-cr c-¬- ®-cr o-»¿ 


9.8. Magnesium chloride là một chất xúc tác phỏ biến trong hoá học hữu cơ. Trình 
bày sự hình thành phân tử MgCl; khi cho magnesium tác dụng với chlorine. 


9.9. Trong đời sống, muối ăn (NaCl) và các gia vị, phụ gia (C;H¿NO,Na: bột ngọt; 
C;H;O;Na: chất bảo quản thực phẩm) đều có chứa ion sodium. Hiệp hội Tim 
mạch Hoa Kỳ khuyến cáo các cá nhân nên hạn chế lượng sodium xuống dưới 
2 300 mg mỗi ngày vì nếu tiêu thụ nhiều hơn sẽ ảnh hưởng đến tim mạch và 
thận. Nếu trung bình mỗi ngày, một người dùng tổng cộng 5,0 gam muối ăn; 
0,5 gam bột ngọt và 0,05 gam chất bảo quản thì lượng sodium tiêu thụ có 
vượt mức giới hạn cho phép nói trên không? 


9.10. Trình bày cách vẽ một ô mạng tỉnh thể NaCI. 


9.11*. Biểu đồ dưới đây cho biết mối quan hệ giữa năng lượng của hệ các ion trái 
dấu so với khoảng cách giữa chúng: 
Năng lượng 


Lực đẩy mạnh giữa các hạt nhân 


.Độ dài liên kết 


Khoảng cách 


các ion 


Biểu đồ cho thấy khoảng cách giữa các ion càng gần càng thuận lợi đề hệ đạt 
được trạng thái năng lượng tối thiểu (bền vững). Tuy nhiên, ở khoảng cách nhỏ 
quá, các ion lại đẳy nhau do hạt nhân của các ion đều mang điện tích dương. 
Năng lượng tối thiểu đại diện cho độ bên liên kết và khoảng cách ro tại mức 
năng lượng tối thiểu gọi là độ dài liên kết. Bằng cách thực hiện một loạt các 
phép tính, người ta thấy rằng các hợp chất ion được hình thành bởi các ion 
có điện tích lớn hơn sẽ tạo ra liên kết mạnh hơn và các hợp chất ion có độ dài 
liên kết ngắn hơn sẽ hình thành liên kết mạnh hơn. 

Sử dụng nhận định trên để dự đoán và giải thích độ bên liên kết giữa các hợp 
chất ion sau: 

a) NaCI và Na;O. b) NaCl và NaF. 


9.12*. X, Y, Z là các hợp chất ion thuộc trong số các chất sau: NaF, MgO và MgCI;. 
Nhiệt độ nóng chảy của các hợp chất X, Y, Z được thể hiện qua biểu đỏ: 


3000 [E————m_ 'ÐÒÔ) 

£ 2500 
| 
Ÿ 2000 | 
E 

Š 1500 
kì 
#1000 
„ 

Ỹ 

Z 500 


X bú z 
Hợp chất ion 


Trình bày cách xác định các chất X, Y,Z. 


9.13. Cho biết lực hút tĩnh điện được tính theo công thức sau: F= „Iells| (qụ, 
qalà giá trị điện tích của hai điện tích điểm, đơn vị là C (coulomb); r là khoảng 
cách giữa hai điện tích điểm, đơn vị là m (meter); k là hằng số coulomb). Dựa 
vào công thức trên, hãy so sánh gần đúng lực hút tĩnh điện giữa các ion trái 
dấu trong phân tử NaCI và phân tử MgO. Từ đó, cho biết nhiệt độ nóng chảy 
và nhiệt độ sôi của hợp chất nào cao hơn. 


9.14. Hình dạng và cầu trúc tinh thể của mọi hợp chất ion có giống nhau không? 
Giải thích. 
9.15. Vì sao các hợp chất ion thường tôn tại ở trạng thái rắn và cứng trong điều 


kiện thường, nhưng lại giòn, dễ vỡ? 


9.16. Vì sao nói sodium chloride có cầu trúc mạng tinh thẻ kiểu lập phương tâm diện? 


LIÊN KẾT CỘNG HOÁ TRỊ 


10.1. Trong phân tử ammonia (NH;), số cặp electron chung giữa nguyên tử nitrogen 
Và các nguyên tử hydrogen là 


A.3. Bu: B;t, D. 4. 

10.2. Biết nguyên tử chlorine có 7 electron hoá trị, công thức electron của phân tử 
chlorine là 
A, :ÈI: ỂI: B.:Ểl::Cl: G¿ 


10.3. Chất nào sau đây không có liên kết cộng hoá trị phân cực? 


A.O;. B. CO,„. C.NH:. D. HGI. 

10.4. Chất vừa có liên kết cộng hoá trị phân cực, vừa có liên kết cộng hoá trị không 
phân cực là 
A. CO¿. B.H,O. €. NH¡. D.C;Fa. 


Sử dụng giá trị độ âm điện các nguyên tô được cho trong bảng sau đề 
trả lời các câu 10.5, 10.6, 10.7. 


N 3,04 E 3,98 


10.5. Liên kết nào dưới đây là liên kết cộng hoá trị không phân cực? 
A. Na-O. B. OH. €. Na-C. D. C-H. 


10.6. Lực kéo electron về phía nguyên tử nitrogen mạnh nhát ở liên kết nào dưới đây? 
A. N-H. B.N-F €. N-ŒI. D. N-Br. 


10.7. Liên kết nào trong các liên kết sau là phân cực nhất? 
A.CH. B. CF. 6.c-Gi. D. C-Br. 


10.8. Hợp chất nào sau đây chứa cả liên kết cộng hoá trị và liên kết ion? 
A. CH,O. B. CH¡. €. Na;O. D. KOH. 


10.9. Các liên kết trong phân tử nitrogen được tạo thành do sự xen phủ của 

A. các orbital s với nhau. 

B. 2 orbital s và 1 orbital p với nhau. 

€. 1 orbital s và 2 orbital p với nhau. 

D. 3 orbital p giống nhau về hình dạng và kích thước, chỉ khác nhau về sự 
định hướng trong không gian. 

10.10. Điều nào sau đây sai khi nói về tính chất của hợp chất cộng hoá trị? 

A. Các hợp chất cộng hoá trị có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thắp hơn 
các hợp chất ion. 

B. Các hợp chất cộng hoá tị có thể ở thẻ rắn, lỏng hoặc khí trong điều kiện thường. 

C. Các hợp chất cộng hoá trị đều dẫn điện tốt. 

D. Các hợp chất cộng hoá trị không phân cực tan được trong dung môi không 
phân cực. 

10.11. Đặt độ dài các liên kết N—N,N =N và Nz N lần lượt là I; I; và I;. Thứ tự 
†ăng dân độ dài các liên kết là 
A.h; l;; hà. B.H; la; lạ. €.1;; l; lạ. D.1;; l;, lì. 

10.12. Phát biểu nào sau đây đúng với độ bền của một liên kết? 

A. Khi nhiều liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử, độ bền của liên kết 
sẽ giảm. 

B. Độ bên của liên kết tăng khi độ dài của liên kết tăng. 

€. Độ bên của liên kết tăng khi độ dài của liên kết giảm. 

D. Độ bên của liên kết không phụ thuộc vào độ dài liên kết. 

10.13. Ammonia (NH:) khan (nguyên chất) được bơm vào đất ở dạng khí, là nguồn 
phân đạm phổ biến ở Bắc Mỹ do giá thành và tuổi thọ tương đối lâu trong 
đất so với các dạng phân đạm khác. Do tính ồn định của ammonia khan trên 
đất lạnh, nông dân trồng ngô thường bón ammonia khan vào mùa thu để bắt 
đầu hoạt động gieo trồng vào mùa xuân. Giải thích sự tạo thành liên kết trong 
phân tử ammonia. 


10.14. Viết công thức electron, công thức Lewis và công thức cấu tạo của: 
a) H,O. b) NH.. c)CO,. 

10.15. Ozone (O;) là một loại khí có tính oxi hoá mạnh, phân tử gồm ba nguyên tử 
oxygen. Ozone xuất hiện ở tằng đối lưu và tằng bình lưu của khí quyền. Tuỳ 
thuộc vào vị trí của ozone trong các tằng trên mà nó ảnh hưởng đến sự sống 
trên Trái Đất theo các cách tốt, xáu khác nhau. Phân tử ozone có sự hiện diện 
liên kết cho — nhận. Viết công thức Lewis và công thức cấu tạo của ozone. 


10.16. Ammonium (NH;) là chất thải của quá trình trao đổi chất ở động vật. Với cá 
và động vật không xương sống dưới nước, ion ammonium được bài tiết trực 
tiếp vào nước. Ở động vật có vú, cá mập và động vật lưỡng cư, ion ammonium 
được chuyển đổi trong chu trình urea thành urea (NH;);CO. Ở chim, bò sát và 
ốc trên cạn, ion ammonium được chuyển hoá thành uric acid. lon ammonium là 
nguồn cung cấp nitrogen quan trọng cho nhiễu loài thực vật. Trình bày liên kết 
cho - nhận trong ion ammonium. 

10.17. Nhận xét điểm giống nhau và khác nhau giữa liên kết ion và liên kết cộng 
hoá trị. Cho ví dụ. 

10.18. Hydrogen sulfide (HzS) là một chất khí không màu, mùi trứng thối, độc. Theo tài 
liệu của Cơ quan Quản lí an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp Hoa Ki, nồng độ H;S 
khoảng 100 ppm gây kích thích màng phổi. Nồng độ khoảng 400 — 700 ppm, H;S 
gây nguy hiểm đến tinh mạng chỉ trong 30 phút. Nồng độ trên 800 ppm gây mất 
ý thức và nguy cơ làm tử vong ngay lập tức. 

a) Viết công thức Lewis và công thức cấu tạo của H;S. 

b) Em hiểu thế nào về nồng độ ppm của H;S trong không khí? 

c) Một gian phòng trống (25 °C; 1 bar) có kích thước 3 mx 4 m x 6m bị nhiễm 
10 gam khí H;S. Tính nồng độ ppm của H;S trong gian phòng trên. Đánh giá 
mức độ độc hại của H;S trong trường hợp này. Cho biết 1 mol khí ở 25 °C 
và 1 bar có thể tích 24,79 L. 

10.19. Vẽ sơ đồ biểu diễn sự xen phủ giữa orbital 1s của nguyên tử hydrogen và 
orbital 3p của nguyên tử chlorine trong sự hình thành liên kết ơ trong phân tử 
hydrogen chloride (HCI). 


10.20. Nhận xét mối tương quan giữa độ dài liên kết và năng lượng liên kết dựa 
theo kết quả bảng sau: 


Độ dài liên kết (Ä)) 


Năng lượng liên kết (k.J/mol) 


10.21. Giải thích vì sao độ âm điện của nitrogen là 3,04 xắp xỉ với độ âm điện của 
chlorine là 3,16 nhưng ở điều kiện thường, nitrogen kém hoạt động hơn nhiều 
so với chlorine. 


10.22. Dưới đây là biểu đồ tương tác của hai nguyên tử hydrogen ở thẻ khí so với 
khoảng cách hạt nhân giữa chúng: 


rz45 


Khoảng cách giữa 2 hạt nhân nguyên tử H (pm) 
r=300 


Năng lượng (kJ/mol) 


Cho biết năng lượng liên kết của phân tử hydrogen (H:) và độ dài liên kết HH 
là bao nhiêu? Giải thích. 


10.23. Sodium chloride tan được trong nước hay trong dầu hoả? Giải thích. 


10.24. Vì sao benzene (C;H;) không tan trong nước nhưng tan tốt trong các dung 
môi hữu cơ như tetrachloromethane (CCI,), hexane (CsH¿),.... ? 


10.25*, Biết phân tử BF; có cầu trúc phẳng, phân tử CCI, có cấu trúc hình tứ diện 
đều. Hãy cho biết có bao nhiêu phân tử phân cực và không phân cực trong hình 
dưới đây? Giải thích. 


10.26". 
a) Ở 25 °C và 0,99 atm, khả năng tan của carbon dioxide (CO;) trong nước 
là 1,45 gam/L, kém hơn nhiều so với sulfur dioxide (SO;) là 94 gam/L. 
Giải thích nguyên nhân sự khác biệt. 
b) Nhận xét độ tan của carbon dioxide trong nước theo nhiệt độ dựa trên đồ 
thị sau: 


0,35 
0,30 


0,25 


Độ tan của CO; (gam/100 gam nước) 


0 10 20 30 40 50 60 
Nhiệt độ (°C) 


c) Nước giải khát có gas là gì? Vì sao người ta thường ướp lạnh các loại 
nước giải khát có gas trước khi sử dụng? 

d) Vì sao trong những ngày hè nóng bức, cá thường phải ngoi lên mặt nước 
để thở, trong khi vào mùa lạnh, điều này không xảy ra? 


LIÊN KẾT HYDROGEN 
VÀ TƯƠNG TÁC VAN DER WAALS 


11.1. Hợp chất nào sau đây tạo được liên kết hydrogen liên phân tử? 


A.H,S. B. PH:. €. HI. D.CH;OH. 


11.2. Mặc dù chlorine có độ âm điện là 3,16 xấp xỉ với nitrogen là 3,04 nhưng giữa 
các phân tử HCI không tạo được liên kết hydrogen với nhau, trong khi giữa 
các phân tử NH; tạo được liên kết hydrogen với nhau, nguyên nhân là do 
A. độ âm điện của chlorine nhỏ hơn của nitrogen. 

B. phân tử NH; chứa nhiều nguyên tử hydrogen hơn phân tử HCI. 

C. tổng số nguyên tử trong phân tử NH; nhiều hơn so với phân tử HCI. 

D. kích thước nguyên tử chlorine lớn hơn nguyên tử nitrogen nên mật độ điện 
tich âm trên chlorine không đủ lớn để hình thành liên kết hydrogen. 


11.3. Sơ đồ nào sau đây thể hiện đúng liên kết hydrogen giữa 2 phân tử hydrogen 


fluoride (HF}? 
A.HẼ!'—ƑE-...HP!— ƑẺ. B.H*—F*'...HỲ—F*, 
C.H—F®*...Hh—Ƒ®'. D.H-F°”,. .H—F”'. 


11.4. Điều nào sau đây đúng khi nói về liên kết hydrogen liên phân tử? 

A. Là lực hút tĩnh điện giữa nguyên tử H (thường trong các liên kết H-F, H-N, 
H-O ở phân tử này) với một trong các nguyên tử có độ âm điện mạnh 
(thường là N, O, F) ở một phân tử khác. 

B. Là lực hút giữa các phân tử khác nhau. 

€. Là lực hút tĩnh điện giữa các ion trái dấu. 


D. Là lực hút giữa các nguyên tử trong một hợp chất cộng hoá trị. 


11.5. Điều nào sau đây đúng khi nói về liên kết hydrogen nội phân tử? 

A. Là lực hút giữa các proton của nguyên tử này với các electron ở nguyên 
†ử khác. 

B. Là lực hút tĩnh điện giữa nguyên tử H (thường trong các liên kết H-F, H-N, 
H-O) ở một phân tử với một trong các nguyên tử có độ âm điện mạnh 
(thường là N, O, F) ở ngay chính phân tử đó. 

€. Là lực hút giữa các ion trái dấu. 

D. Là lực hút giữa các phân tử có chứa nguyên tử hydrogen. 


11.6. Tương tác van der Waals xuất hiện là do sự hình thành các lưỡng cực tạm 
thời cũng như các lưỡng cực cảm ứng. Các lưỡng cực tạm thời xuất hiện là 
do sự chuyển động của 


A. các nguyên tử trong phân tử. 
B. các electron trong phân tử. 
€. các profon trong hạt nhân. 
D. các neutron và proton trong hạt nhân. 
11.7. Trong các khí hiếm sau, khí hiếm có nhiệt độ sôi cao nhất là 
A. Ne. B. Xe. C.Ar. D. Kr. 
11.8. Biểu diễn liên kết hydrogen giữa các phân tử sau: 
a) methanol (CH;OH) và nước. 
b) ethylene glycol (HOCH;CH;OH) và nước. 
Từ đó nhận xét tính tan của methanol và ethylene glycol trong nước. 
11.9. Ethylene glycol (HOCH;CH;OH) là một chất chống đông trong công nghiệp 
ô tô, hàng không do có khả năng can thiệp vào liên kết hydrogen của nước, 


làm các phân tử nước khó liên kết hơn, khiến nước khó đóng băng hơn. 
Biểu diễn liên kết hydrogen liên phân tử và nội phân tử trong ethylene glycol. 


11.10. Hãy so sánh tương tác van der VWaals với liên kết ion. 


11.11. Thiết bị chụp cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) sử dụng nitrogen lỏng đẻ làm 
mát nam châm siêu dấn. Nitrogen lỏng sôi ở -195,8 °C. Dự đoán nhiệt độ sôi 
của oxygen lỏng sẽ cao hay thấp hơn so với nitrogen lỏng? Giải thích. 


11.12. Giải thích vì sao các tương tác van der VWaals giữa các phân tử có kích 
thước lớn lại mạnh hơn so với các phân tử có kích thước nhỏ. 


11.13*, Giải thích tại sao ở điều kiện thường, các nguyên tố trong nhóm halogen 
như fluorine và chlorine ở trạng thái khí, còn bromine ở trạng thái lỏng và 
iodine ở trạng thái rắn. 


11.14*. Nhiệt độ sôi của các hợp chất với hydrogen của các nguyên tố nhóm VA, 
VIA và VIIA được biểu diễn qua đồ thị sau: 


100 


~100° 


20 35 80 130 
Khối lượng phân tử 


a) Giải thích nhiệt độ sôi cao bất thường của các hợp chất với hydrogen của 
các nguyên tố đầu tiên trong mỗi nhóm. 

b) Nhận xét nhiệt độ sôi của các hợp chất với hydrogen của các nguyên tố còn 
lại ở mỗi nhóm và giải thích nguyên nhân sự biến đổi nhiệt độ sôi của chúng. 


11.15*. So sánh nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của pentane (CH;CH;CH;CH;CH:) 
Và neopentane ((CH,),C). Giải thích nguyên nhân sự khác biệt trên. 


11.16*, Giải thích vì sao tetrachloromethane (CCI,) tuy là phân tử không cực nhưng 
có nhiệt độ sôi cao hơn trichloromethane (CHCI;) là phân tử có cực. 


ÔN TẬP CHƯƠNG 3 


©T3.1. lon nào sau đây có cấu hình electron của khí hiếm helium? 
A. Mg”. Bu@ €. Na'. D. Lĩ'. 


OT3.2. Trong sự hình thành phân tử lithium fluoride (LiF), ion lithium và ion fluoride 
đã lần lượt đạt được cấu hình electron bền của các khí hiếm nào? 


A. Helium và neon. B. Helium và argon. 


€. Neon và argon. D. Cùng là neon. 


©T3.3. Không cằn sử dụng hiệu độ âm điện, có bao nhiêu phân tử trong số các 
phân tử sau có liên kết ion BaCI;, CS;, Na;O và HI? 


A.3. B.2. €4. Ð 1, 


©T3.4. Tổng số các phân tử có cực trong số các phân tử sau: Cl;, O;, CCI,, CO; 
và SO; là bao nhiêu? 


A.1. B. 2. €.4. D.3. 


OT3.5. Phân tử sodiumfluoride (NaF) và magnesium oxide (Mg©) có cùng 20 electron 
và khoảng cách giữa các hạt nhân là tương tự nhau (235 pm và 215 pm). Giải 
thích tại sao nhiệt độ nóng chảy của NaF và MgO lại chênh lệch nhiều (992 °C 
so với 2642 °C). 


©T3.6. Lithium fluoride (LiF) và sodium chloride (NaCI) đều là các hợp chất ion. 
Dự đoán nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy của chất nào cao hơn. Giải thích. 


OT3.7. Sodium peroxide (Na;O;) là một chất rắn màu vàng, thu được khi đốt sodium 
rong khí oxygen dư. Sodium peroxide được dùng để tẩy trắng gỗ, bột giấy,.... 
Nêu rõ bản chất hoá học giữa các nguyên tử (hoặc nhóm nguyên tử) trong 
phân tử Na;O;. 


OT3.8. Liên kết hydrogen có phải là sự xen phủ giữa các orbital? Giải thích và cho 
ví dụ minh hoạ. 


4. 


OT3.9. Năng lượng liên kết và độ dài liên kết của C-C, C=C và CzC trong các 
phân tử C:H¿, C;H, và C;H; được cho bởi bảng sau: 


Liên kết C-C trong C;Hạ | C=C trong C;H, | CšC trong C;H; 


Năng lượng liên kết 
(kJ/mol) 


347 614 839 


Độ dài liên kết (nm) 0,154 0,134 0,121 


a) Nêu mối quan hệ giữa chiều dài liên kết và năng lượng liên kết giữa các 
nguyên tử carbon trong các hydrocarbon đã cho. 


b) Giải thích vì sao giá trị năng lượng liên kết tăng theo thứ tự C-C, C=C, CzC. 


OT3. 10. Ethane (C;H;) và fluoromethane (CH;F) có kich thước tương đương nhau 
và đều có 18 elecfron. Như Vậy khả năng hình thành các lưỡng cực tạm thời 
và lưỡng cực cảm ứng ở cả hai phân tử là như nhau dẫn đến nhiệt độ sôi của 
chúng phải tương tự nhau. Tuy nhiên, C;H; có nhiệt độ sôi là 89,0 °C thấp 
hơn so với CH;F là —78,3 °C. Giải thích. 


Chương 4. PHÁN ỨNG 0XI H0Á - KHỦ 


12.1. Số oxi hoá của nguyên tử S trong hợp chất SO, là 


PHẢN ỨNG OXI HOÁ — KHỦ VÀ 
ỨNG DỤNG TRONG CUỘC SÔNG 


A.+2. B. +4. C.+6. D.-1. 


12.2. Dấu hiệu để nhận ra phản ứng là phản ứng oxi hoá — khử dựa trên sự 


thay đổi đại lượng nào sau đây của nguyên tử? 

A. Số mol. B. Số oxi hoá. €. Số khối. 
Calcium chloride dùng trong điện phân để sản xuất 
calcium kim loại và điều chế các hợp kim của calcium. 
Với tính chất hút m lớn, calcium chloride được dùng 
làm tác nhân sắy khí và chấtlỏng. Do nhiệt độ đông đặc 
thấp nên dung dịch calcium(II) chioride được dùng làm 
chấttải lạnh trong các hệthống lạnh, ... Ngoài ra, calcium 
chloride còn được làm chất keo tụ trong hoá dược và 
dược phẩm hay trong công việc khoan dâu khi. 

Dựa vào thông tin trên, hãy trả lời các câu hỏi 12.3. 
và 12.4. 


D. Số proton. 


.._. 
Ẵ 


^ Calcium chloride 


12.3. Trong phản ứng tạo thành calcium(II) chioride từ đơn chất: Ca + CI, —› CaCl,. 


Kết luận nào sau đây đúng? 


A. Mỗi nguyên tử calcium nhận 2e. B. Mỗi nguyên tử chlorine nhận 2e. 
C. Mối phân tử chlorine nhường 2e. D. Mỗi nguyên tử calcium nhường 2e. 


12.4. Phản ứng nào sau đây có sự thay đổi số oxi hoá của nguyên tố calcium? 


A. Ca(OH); + CuCl; —› Cu(OH), + CaCl, 
B. CaCl, —##4edanseeở ý Ca +CI, 

C. 3CaCl, + 2K,PO, —› Ca,(PO,), + 6KCI 
D. CaO + 2HCI —› CaCl, + H„O 


®s 


12.5. Cho các phản ứng sau: 
(a) Ca(OH); + Cl; —› CaOCI, + H,O 
(b)2NO; +2NaOH —› NaNO; + NaNO, + H,O 
(c)O; +2Ag —Ag;O + O; 
(d)2H,S +SO, —¬ 3S +2H,O 
(e) 4KCIO, —› KCI + 3KCIO, 
Số phản ứng oxi hoá — khử là 
A.2. B.3. c.5. D. 4. 
12.6. Phương trình phản ứng nào sau đây không thẻ hiện tinh khử của ammonia 
(NH;}? 
A.4NH, + 5O,—*f—; 4NO + 6H,O_ B.NH,+HCI ¬ NH,CI 
C. 2NH, + 3CI, —› 6HCI+ N, D.4NH, +3O,—/—› 2N,+ 6H,O 


12.7. Trong phản ứng: 3Cu + 8HNO, - — 3Cu(NO,); + 2NO + 4H,O. Số phân tử 
nitric acid (HNO,) đóng vai trò chất oxi hoá là 
A.8. B.6. e.4. D.2. 
Trong thiên nhiên manganesium là nguyên tố tương đối 
phổ biến, đứng thứ ba trong các kim loại chuyển tiếp, chỉ 
sau Fe và Ti. Các khoáng vật chính của manganesium là 
hausmanite (Mn,O,), pyrolusite (Mn©,), braunite (Mn.O,) 
và manganite (MnOOH). Manganesium tôn tại ở rất nhiều 
trạng thái oxi hoá khác nhau từ +2 tới +7. 
Dựa vào thông tin trên, hãy trả lời các câu hỏi 12.8 đến 12. 10. 


A Dung dịch 
KMnO, 


12.8. Cho các chất sau: Mn, MnO,, MnCI., KMnO, Số oxi hoá của nguyên tố Mn 
trong các chất lần lượt là 


A.2,~2,—4, +8. B.0,+4,+2,+7. 
C.0,+4,~2,+7. D.0, + 2, —4, —7. 


12.9. Phản ứng nào sau đây không có sự thay đổi số oxi hoá của nguyên tố Mn? 
A. MnO, + 4HCl ——› MnCI, +CI,+2H,O 
B. Mn+O; —› MnO, 


C. 2HCI + MnO. —› MnCI, + HO 
D. 6KI +2KMnO, + 4H,O —› 3l, + 2MnO, + 8KOH 


12.10. Sục khí SO, vào dung dịch KMnO, (thuốc tim), màu tím nhạt dần rồi mắt 
màu (biết sản phẩm tạo thành là MnSO,, H,SO, và H,O). Nguyên nhân là do 
A. SO, đã oxi hoá KMnO, thành MnO,. 
B. SO, đã khử KMnO, thành Mn'. 
C. KMnO, đã khử SO, thành S. 
D. H,O đã oxi hoá KMnO, thành Mn”'. 


12.11. Xác định số oxi hoá của các nguyên tố trong các chất và ion sau: 
a) Fe, N,, SO;, H;SO,, CuS; Cu,S; Na,O,. H,AsO,. 
b) “ O;; HCIO,, KCIO,; NaCIO; NH,NO;, N;O; NaNO,. 
c) Br~, PO†, MnO¿, CIO;, H,PO¿, SO2”, NHị. 
d) MnO,; K,MnO,; K,Cr,O,: K.CrO,; Cr,(SO,);; NaCrO,. 
e) FeS,; FeS, FeO; Fe,O,, Fe,O,, Fe,O,„ 
12.12. Viết các quá trinh nhường hay nhận electron của các biến đổi trong các 
dãy sau: 


0 +44 38 


z2 _. 
a)S—>S—>S—S—S 
0 +2 hà 
b) N>NÑ=NN=Ñ—Ñ 

12.13. Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hoá — khử? Giải thích. 
a) SO; + H,O — H,SO, 

b) CaCO, + 2HCI — CaCl; + CO,† + H,O 
c)C +H,O — c0. H; 

d)CO; + Ca(OH); -› CaCO; + H;O 

e) Ca +2H,O ¬ Ca(OH), + H,† 

g) 2KMnO, =_. K;MnO, + MnO, +O,† 

12.14. Gỉ sét là quá trình oxi hoá kim loại, mỗi năm phá 
huỷ khoảng 25% sắt thép. Gỉ sét được hình thành 
do kim loại sắt (Fe) trong gang hay thép kết hợp 
với oxygen khi có mặt nước hoặc không khí ẩm. 
Trên bề mặt gang hay thép bị gỉ hình thành những 
lớp xốp và giòn dễ vỡ, thường có màu nâu, nâu đỏ 
hoặc đỏ. Lớp gỉ này không có tác dụng bảo vệ sắt 
ở phía trong. Sau thời gian dài, bắt kì khối sắt nào 
cũng sẽ bị gỉ hoàn toàn và phân huỷ. Thành phần 
chính của sắt gỉ gồm Fe(OH);, Fe,O..nH,O. 


Một số phản ứng xảy ra trong quá trình gỉ sắt: 


Fe+O, +H,O —› Fe(OH)„ @®) 
Fe+O, +H,O +CO, —› Fe(HCO,), (2) 
Fe(HCO,), —¬ Fe(OH), + CO, (3) 
Fe(OH), + O, +H,O —› Fe,O,.nH,O (4) 


a) Phản ứng nào ở trên là phản ứng oxi hoá — khử? 
b) Xác định sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố, nêu rõ chất oxi hoá, 
chất khử. 
c) Cân bằng phản ứng trên bằng phương pháp thăng bằng electron. 
12.15. Rượu gạo là một thức uống có cổn lên men được chưng cất từ gạo theo 
truyền thông. Rượu gạo được làm từ quá trình lên men tinh bột gạo đã được 


chuyển thành đường. Vi khuẩn là nguồn góc của các enzyme chuyền đổi tinh 
bột thành đường. Nhiệt độ phù hợp để lên men rượu Khếng 20- 25°€. 


Phản ứng thuỷ phân và phản ứng lên men: 
(1) (C:H,;O;);+nH,O ->nC¿H;;O, 
(2) CH;O, CS) 2cHOH+ 260, 


^A Rượu nấu từ gạo 


a) Phản ứng nào ở trên là phản ứng oxi hoá - khử? Giải thích. 

b) Trong phản ứng oxi hoá —khử, em hãy xác định số oxi hoá của các nguyên tó, 
nêu rõ chất oxi hoá, chất khử. 

c) Cân bằng phản ứng oxi hoá — khử trên bằng phương pháp thăng bằng 
electron. 


12.16. Cân bằng phản ứng sau bằng phương pháp thăng bằng electron, nêu rõ 
chất oxi hoá, chất khử trong mỗi trường hợp sau: 


a) H,S + SO, — S + H,O 

b) SO; + H;O + Cl, — H,SO, + HCI 

c) FeS, + O, ¬ Fe,O, + SO, 

d) C,,H„O,,+ H,SO,—› CO,+ SO,+ H,O 


12.17*. Cho potassium iodide (KI) tác dụng với potassium permanganate (KMnO,) 
trong dung dịch sulfuric acid (H;SO,), thu được 3,02 g manganese(Il) sulfate 
(MnSO,), I„ và K,SO,. 

a) Tính số gam iodine (I;) tạo thành. 
b) Tính khối lượng potassium iodide (KI) đã tham gia phản ứng. 


12.18°. Hoà tan 14 g Fe trong dung dịch H,SO, loãng, dư, thu được dung dịch 
X. Thêm dung dịch KMnO, 1 M vào dung dịch X. Biết KMnO, có thể oxi hoá 
FeSO, trong môi trường H,SO, thành Fe,(SO,); và bị khử thành MnSO,. Phản 
ứng xảy ra hoàn toàn. Lập phương trình hoá học cho phản ứng oxi hoá - khử 
trên. Tính thể tích dung dịch KMnO, 1 M đã phản ứng. 


12.19°. Nitric acid (HNO,) là hợp chất vô cơ, †rong tự nhiên, được hình thành trong 
những cơn mưa giông kèm sắm chớp. Nitric acid là một acid độc, ăn mòn và 
dễ gây cháy, là một trong những tác nhân gây ra mưa acid. 
Thực hiện thí nghiệm xác định công thức của một oxide của kim loại sắt bằng 
nitric acid đặc nóng, thu được 2,479 lít (đkc) khí màu nâu là nitrogen dioxide. 
Phần dung dịch đem cô cạn thì được 72,6 g Fe(NO,),. Giả sử phản ứng 
không tạo thành các sản phẩm khác (biết 1 mol khí chiếm 24,79 lít đo ở đkc 
25 °C, 1 bar). 
a) Viết phản ứng và cân bằng bằng phương pháp thăng bằng electron. 
b) Xác định công thức của iron oxide. 


12.20". Có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra do người lái xe uống rượu. Theo 
luật định, hàm lượng ethanol trong máu người lái xe không vượt quá 0,02% 
theo khối lượng. Để xác định hàm lượng ethanol trong máu của người lái xe 
cần chuẩn độ ethanol bằng K,Cr„O, trong môi trường acid. Khi đó Cr“Ê bị khử 
thành Cr*Ỷ, ethanol (C;H,OH) bị oxi hoá thành acetaldehyde (CH,CHO©). 

a) Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng. 

b) Khi chuẩn độ 25 g huyết tương máu của một lái xe cần dùng 20 mL dung 
dịch K.,Cr,O, 0,01M. Người lái xe đó có vi phạm luật hay không? Tại sao? 
Giả sử rằng trong thí nghiệm trên chỉ có ethanol tác dụng với K,Cr;O;. 


ÔN TẬP CHƯƠNG 4 


OT4. 1. Sản xuất gang trong công nghiệp bằng cách sử dụng khí CO khử Fe,O, ở 
nhiệt độ cao theo phản ứng sau: 
Fe,O, + 3CO —”—>2Fe + 3CO, 
Trong phản ứng trên chất đóng vai trò chất khử là 
A. Fe,O,. B. CO. C. Fe. D. CO,. 
OT4.2. Cho các phân tử có công thức cấu tạo sau: 


" n= 


(C,H,) (CH,O) 
Số oxi hoá trung bình của nguyên tử C trong các phân tử trên lần lượt là 
A. —3, ~2, ~2. B. -3, -3, =2. C.-2, -2, -2. D. -3, -2, —3. 
OT4.3. Thực hiện các phản ứng sau: 
(a) Ca(OH), + Cl, __——y CaOGI, +H,O 
(b) 3Cl; + 6KOH -—”—› 5KCI + KCIO; + 3H,O 
(c) C; + 2FeCl; _——› 2FeCl; 
(d)2KCIO, —~> 2KGI +3O, 
Số phản ứng chlorine đóng vai trò chất oxi hoá là 
A.1. B.2. G.3. D.4. 
OT4.4. Bromine vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử trong phản ứng nào sau đây? 
A. 3Br,+ 6NaOH ———> 5NaBr + NaBrO, + 3H,O 
B. Br,+H, —“—> 2HBr 
€. 3Br,+2AI —> 2AIBr, 
D.Br, +2KI -› I, +2KBr 
OT4.5. Nguyên tử sulfur chỉ thể hiện tính khử (trong điều kiện phản ứng phù hợp) 
†rong hợp chât nào sau đây? 
A. SO,. B. H,SO,. C.H,S. D. Na,SO,. 
OT4.6. Tính số oxi hoá các nguyên tố có đánh dấu *: 
8) Na, CO, - Ca,( (Po ¿)s" CaSiO, : NaŒO, . FeS, - 


b) NH;, CrO2", MnOƒ”,NO;. 


OT4.7. Chất được gạch chân trong các phương trình hoá học sau đây là chất 
oxi hoá hay chất khử, nêu lí do. 

a) Br; +2KI->l; + 2KBr 

b)_ 3Zn + 8HNO, -› 3Zn(NO,); + 3NO + 4H,O 

c) KCr,O; + 14HCI —› 2CrCI, + 2KCI + 3CI,+ 7H,O 

OT4.8. Dẫn ra hai phản ứng, trong đó có một phản ứng oxi hoá — khử và một 
không phải phản ứng oxi hoá- khử. 

©T4.9. Dưới tác dụng của các chất xúc tác, glucose tạo thành các sản phẩm khác nhau. 
— Lên men tạo thành efhanol: 

C;H;O; —##m*_› C.HOH +CO; (1) 
(glucose) (ethanol) 

— Ethanol lên men thành acetic acid: 

CH;-CH,-OH +O, _°>*"°_, CH-COOH+H,.O (2) 
(acetic acid) 

a) Cho biết vai trò của các chất trong các phản ứng (1) và (2). 

b) Tính lượng glucose cần dùng để thu được † lít acetic acid 1 M. Giả sử hiệu 
suất của cả quá trình là 50%. 

OT4.10. lon Ca” cần thiết cho máu của người hoạt động bình thường. Nồng độ 
ion calcium không binh thường là dầu hiệu của bệnh. Đẻ xác định nồng độ ion 
calcium, người †a láy mẫu máu, sau đó kết tủa ion calcium dưới dạng calcium 
oxalate (CaC,O,) rồi cho calcium oxalate tác dụng với dung dịch potassium 
permanganate trong môi trường acid theo phản ứng sau: 

KMnO, + CaC.O,+ H,SO, — CaSO, + K,SO, + MnSO, + CO,† + H,O 

a) Cân bằng phương trinh phản ứng. 

b) Giả sử calcium oxalate kết tủa từ 1 mL máu một người tác dụng vừa hết với 
2,05 mL dung dịch potassium permanganate (KMnO,) 4.88.10 M. Xác định 
nông độ ion calcium trong máu người đó bằng đơn vị mg Ca?*/100 mL máu. 

©T4.11. Hỗn hợp ammonium perchlorate (NH,CIO,) và bột nhôm là nhiên liệu rắn 
của tàu vũ trụ con thoi theo phản ứng sau: 

NH,CIO, —› N,† + Cl,† + O,† + H,O 

Mỗi một lần phóng tàu con thoi tiêu tốn 750 tấn ammonium perchlorate. 

Giả sử tắt cả oxygen sinh ra tác dụng với bột nhôm, hãy tinh khối lượng nhôm 

phản ứng với oxygen và khối lượng aluminium oxide sinh ra. 

OT4.12. Cho 30,3 g hỗn hợp AI và Zn tác dụng vừa đủ với 11,15 lít O; (đkc), thu 
được hỗn hợp các oxide. Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính khối 
lượng các oxide tạo thành. 


OT4.13. Sodium peroxide (Na.O,), potassium superoxide (KO,) là những chất oxi 
hoá mạnh, dễ dàng hắp thụ khí carbon dioxide và giải phóng khí oxygen. Do 
đó, chúng được sử dụng trong bình lặn hoặc tàu ngầm để hắp thụ khí carbon 
dioxide và cung cấp khí oxygen cho con người trong hô hấp theo các phản 
ứng sau: 

Na,O, + CO, —› Na,CO, + O,† 

KO, + CO, —› K,CO, + O,† 

a) Cân bằng các phản ứng 
biết rằng nguyên tử oxygen 
trong Na,O,, KO, là nguyên 
tố tự oxi hoá - khử. 


A Tàu ngắm ^ Thọ lặn dùng bình 
dưỡng khí 
b) Theo nghiên cứu, khi hô hấp, thể tích khí carbon dioxide một người thải ra 
xấp xỉ thể tích khí oxygen hit vào. Cần trộn Na,O, và KO, theo tỉ lệ số mol 
như thế nào đẻ thẻ tích khí carbon dioxide hấp thụ bằng thẻ tich khí oxygen 
sinh ra? 


©T4. 14. Copper(II) sulfate được sử dụng làm nguyên liệu trong phân bón, làm thuốc 
kháng nắm. Ngoài ra,còn dùng đề diệt rêu — tảo trong bể bơi, ... Copper(ll) 
sulfate được sản xuất chủ yếu sử dụng từ nguồn nguyên liệu tái chế. Phế liệu 
được tinh chế cùng kim loại nóng chảy được đổ vào nước đẻ tạo thành những 
mảnh xốp. Hỗn hợp này được hoà tan trong dung dịch sulfuric acid loãng trong 
không khí theo phương trình: _ Cu +O, +H;SO,—› CuSO, + H,O (1). 
Ngoài ra, copper(II) sulfate còn được điều ché bằng cách cho đồng phế liệu tác 
dụng với dung dịch sunfuric acid đặc, nóng: Cụ + H,SO, —› CuSO, + SO, + H,O (2). 


^ Tỉnh thể muối copper(ll) sulfate 
a) Cân bằng 2 phản ứng trên theo phương pháp thăng bằng electron. 


b) Trong hai cách trên, cách nào ít làm ô nhiễm môi trường hơn? 
OT4.15. Cho 1,12 g kim loại X tác dụng với dung dịch sulfuric acid đặc, nóng, dư 
thu được 0,7437 lít khí SO, (đkc) và muối X.(SO,);. 
a) Viết phản ứng và cân bằng phương trình hoá học theo phương pháp thăng 
bằng electron. 


b) Xác định kim loại X. 


Chương 5. NĂNG LƯỢNG H0Á HỌC 


ENTHALPY TẠO THÀNH VÀ 
BIẾN THIÊN ENTHALPY CỦA 
PHẢN ỨNG HOÁ HỌC 


13.1. Cho phương trình nhiệt hoá học của phản ứng: 

2H,(g) + O,(g) ¬ 2H,O(J) A,HB,, =— 571,68 kJ 

Phản ứng trên là phản ứng 

A. thu nhiệt. 

B. toả nhiệt. 

C. không có sự thay đổi năng lượng. 

D. có sự hấp thụ nhiệt lượng từ môi trường xung quanh. 
13.2. Cho phương trình nhiệt hoá học của phản ứng: 

N,(g) + O,(g) —”—> 2NO(g) A,H8,; = +179,20 k.J 

Phản ứng trên là phản ứng 

A. thu nhiệt. 

B. không có sự thay đồi năng lượng. 

€. toả nhiệt, 

D. có sự giải phóng nhiệt lượng ra môi trường. 


13.3. Dựa vào phương trình nhiệt hoá học của phản ứng sau: 
CO,(g) — CO(g) + 2O,(g) A,Hồ„= + 280 kJ 


Giá trị A ,Hš,, của phản ứng: 2CO;(g)  2CO(g) + O,(g) là 
A. +140 k.J. B. —1120 kJ. C. +560 kJ. D. -420 k.J. 


13.4. Phương trình nhiệt hoá học: 
3H,(g) + N;(g) ——> 2NH,(g) A,H2,;= — 91,80 kJ 


Lượng nhiệt toả ra khi dùng 9 g H.(g) để tạo thành NH.(g) là 
A. —275.40 kJ. B. —137,70 kJ. €. -45,90 k.J. D. —183,60 k.J. 


sọ 


13.5. Điều kiện nào sau đây không phải là điều kiện chuẳn? 
A. Áp suất 1 bar và nhiệt độ 25 °C hay 298 K. 
B. Áp suất 1 bar và nhiệt độ 298 K. 
€. Áp suất 1 bar và nhiệt độ 25 °C. 
D. Áp suất 1 bar và nhiệt độ 25 K. 


13.6. Dựa vào phương trình nhiệt hoá học của các phản ứng sau: 


C8,() + 3O,(g) ——› CO,(g)+2SO,(g) A,H2„=~—1110/21kJ_ (1) 


CO;(g) — CO(g) + zO40) A,H§„„= +280,00kJ (2) 


Na(s) +2H,O(J) —› NaOH(ag)+H(g)  AH„=-367,50kJ (3) 


ví 2g 


ZnSO,(s) —› ZnO(s) + SO,(g) AH„=+235,21kJ (4) 
Cặp phản ứng thu nhiệt là: 

A. (1) và (2). B. (3) và (4). 

€. (1) và (3). D. (2) và (4). 


13.7. Dựa vào phương trình nhiệt hoá học của phản ứng sau: 
3Fe(s) + 4H,O(I) ¬ Fe,O,(s) + 4H,(g) A,Hb.„= +26,32 kJ 
Giá trị A,Hš,, của phản ứng: Fe,O,(s) + 4H,(g) — 3Fe(s) + 4H;„O(I) là 
A. -26,32 kJ. B. +13,16 k.. €.+19,74kJ. _D.-10,28 kJ. 


13.8. a) Enthalpy tạo thành của hợp chất là gì? 
b) Biến thiên enthalpy trong các phản ứng hoá học là gì? 
c) Enthalpy tạo thành khác với enfhalpy tạo thành chuẩn ở điểm nào? 
d) Tại sao enthalpy tạo thành chuẩn của đơn chất lại bằng không? 


13.9. Các quá trình sau đây là toả nhiệt hay thu nhiệt? 
a) Nước hoá rắn. 
b) Sự tiêu hoá thức ăn. 
c) Quá trình chạy của con người. 
d) Khí CH, đốt ở trong lò. 
e) Hoà tan KBr vào nước làm cho nước trở nên lạnh. 
g) Sulfuric acid đặc khi thêm vào nước làm cho nước nóng lên. 


13.10. Hãy nêu 1 phản ứng toả nhiệt và 1 phản ứng thu nhiệt mà em biết. 


13.11. Khi đun nóng muối ammonium nitrate bị nhiệt phân theo phương trình: 
NH,NO, —°—› N.O +2H,O 

Hãy dự đoán phản ứng trên là toả nhiệt hay thu nhiệt. 

13.12. Một phản ứng mà giá trị của A HE. > 0 thì phản ứng đó không xảy ra ở điều 
kiện chuẩn nếu không cung cấp năng lượng. Giải thích. 

13.13. Cho các đơn chất sau đây: C(graphite, s), Br;(I), Br;(g), Na(s), Na(g), Hg(I), 
Hg(s). Đơn chất nào có A,H3,, = 0? 

13.14. Cho 2 sơ đồ biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của phản ứng (1) 
và (2). Sơ đồ nào chỉ quá trình thu nhiệt và sơ đỏ nào chỉ quá trình toả nhiệt. 
Giải thích. 

Nhiệt độ (2C) Nhiệt độ (2C) 


Nhiệt độ cao nhất 


Nhiệt độ tối thiếu. 
Thời gian phản ứng (phút) Thời gian/phút 


Sơ đồ (1) Sơ đồ (2) 


A Sơ đồ biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của phản ứng 


13.15. Dựa vào Bảng 13.1, SGK trang 84, viết phương trình nhiệt hoá học của 2 
phản ứng sau đây: 
a) Phản ứng tạo thành Al;,O;. 
b) Phản ứng tạo thành NO. 

13.16. Viết phương trình nhiệt hoá học ứng với sơ đồ biểu diễn biến thiên enthalpy 
của hai phản ứng sau: 


Cl:O(g) + 3FzO(g) 2CH:OH(J) + 3O:(g) 
A/HỆ,, (SP)ỆE==~-~-crr-rrrrrerre AHỆ, (cđ)P—~ Tnnnnssnnnn 


AHi=~ 
AH$, =+ 394,1 kJ PERE08SỐN 


2CO:(g) + 4H:O(/) 


A HỆ, (cđ)‡—- 


2CICI;(g) + 2O›(g) 


Chiều phản ứng Chiều phản ứng 


A Sơ đồ biểu diễn biến thiên enthalpy của phản ứng 


13.17. Cho phản ứng: 
2ZnS(s) +3O,(g) —_› 2ZnO(s)+2SO,(g) — A,Hÿ„ =-285,66kJ 
Xác định giá trị của A,H?„; khi: 
a) Lấy gấp 3 lần khối lượng của các chất phản ứng. 
b) Lấy một nửa khối lượng của các chất phản ứng. 
c) Đảo chiều của phản ứng. 

13.18". Điều chế NH; từ N.(ø) và H„(g) làm nguồn chất tải nhiệt, nguồn đề điều chế 
nitric acid và sản xuất phân urea. 
Viết phương trình nhiệt hoá học của phản ứng tạo thành NH,, biết khi sử dụng 
7 g khí N; sinh ra 22,95 ku nhiệt. 

13.19. Viết phương trình nhiệt hoá học của các quá trình tạo thành những chất 
dưới đây từ đơn chất: 
a) Nước ở trạng thái khí, biết rằng khi tạo thành 1 mol hơi nước toả ra 214,6. nhiệt. 
b) Nước lỏng, biết rằng sự tạo thành 1 mol nước lỏng toả ra 285,49 k.J nhiệt. 
c) Ammonia (NH,), biết rằng sự tạo thành 2,5 g ammonia toả ra 22,99 k.J nhiệt. 
d) Phản ứng nhiệt phân đá vôi (CaCO,), biết rằng để thu được 11,2 g vôi 

(CaO) phải cung cấp 6,94 kcal. 

13.20. Dựa vào Bảng 13.1, SGK trang 84, sắp xếp các oxide sau đây: Fe,O,(s), 

Cr,O,(s), Al,O,(s) theo thứ tự giảm dàn độ bên nhiệt. 


.85 


TÍNH BIẾN THIÊN ENTHANPY 
CỦA PHẢN ỨNG HOÁ HỌC 


14.1. Trình bày cách tính enthalpy của phản ứng hoá học dựa vào năng lượng 
liên kết và dựa vào enthalpy tạo thành của các chắt. 


14.2. Cho phản ứng tổng quát: aA + bB —› mM + nN. Hãy chọn các phương án tính 
đúng A,H?., của phản ứng: 


(a) A,H°¿= mx A,Hồ2, (M) + nx A,HÊ2, (N) — ax A,Hồ2 (A) — bx A,HŠ,, (B) 
(b) A,H$„= axA,HP,, (A) + bx A,Hồ,, (B)—mx A,HE.. (M) — nx A,HB,, (N) 
(c) A,H$, = axE,(A) +bxE,(B)~ mxE,(M) — nxE,(N) 

(d) A,H§„= mxE,(M) +nxE,(N)— axE,(A)—bxE,(B) 


14.3. Thành phần chính của đa số các loại đá dùng trong xây dựng là CaCO,, 
chúng vừa có tác dụng chịu nhiệt, vừa chịu được lực. Dựa vào bảng 13.1 
SGK trang 84, tính A,H5,; của phản ứng: 

CaCO,(s) ———> CaO(s) + CO,(g) 
Phản ứng có xảy ra thuận lợi ở điều kiện thường không? 


14.4. Propene là nguyên liệu cho sản xuất nhựa polypropylene (PP). PP được sử 
dụng để sản xuất các sản phẩm ống, màng, dây cách điện, kéo sợi, đồ gia 
dụng và các sản phẩm tạo hình khác. 


A Các sản phẩm từ nhựa polypropy lene (PP) 
Phản ứng tạo thành propene từ propyne: 
CH,-C=CH(g) + H,(g) —°-?*9.  CH.-CH=CH,(g) 


a) Hãy xác định số liên kết C-H; C-C; CzC trong hợp chất CH,-C=CH 
(propyne). 
b) Từ năng lượng của các liên kết (Bảng 14.1, SGK trang 89), hãy tinh biến 
thiên enthalpy của phản ứng tạo thành propene trên. 
14.5. Tính nhiệt tạo thành chuẩn của HF và NO dựa vào năng lượng liên kết (Bảng 
14.1 SGK), của F;, H., HF, N,, O,„ NO. Giải thích sự khác nhau về nhiệt tạo thành 
của HF và NO. 


Năng lượng giải phóng khi 
liên kết hình thành. 


đm, 
@9 


quò @® 
$ ¿c„® 
Ki đo” e® = 


A Sự tạo thành NO từ N; và O, 
14.6. Phosgene là chất khí không màu, mùi cỏ mục, 


dễ hoá lỏng, khối lượng riêng 1,420 g/cm° - 
(ở 0°C); †, = 8,2 °C. Phosgene ít tan trong nước; 
dế tan trong các dung môi hữu cơ, bị thuỷ phân CÝ me 'CI 


chậm bằng hơi nước; không cháy; là sản phẩm 
công nghiệp quan trọng; dùng trong tổng hợp 
hữu cơ để sản xuất sản phẩm nhuộm, chất diệt 
cỏ, polyurethane,.... 

Phosgene là một chát độc. Ở nồng độ 0,005 mg/L đã nguy hiểm đối với người; 
trong khoảng 0,1 — 0,3 mg/L, gây tử vong sau khoảng 15 phút. 

Phosgene được điều chế bằng cách cho hỗn hợp CO và CỊ. đi qua than hoạt 
tinh. Biết: E,(CI-CI) = 243 k.J/mol; E,(C-CI)= 339 k.J/mol E,(C=O) = 745 k.J/mol; 
E,(C=O) = 1075 kJ/mol. 

Hãy tính biến thiên enthalpy của phản ứng tạo thành phosgene từ CO và CỊ.. 


A Hình mô phỏng và 
công thức phân tử 
phosgene (COCI,) 


14.7. Kim loại nhôm có thể khử được oxide của nhiều nguyên tố. Dựa vào nhiệt 
tạo thành chuẩn của các chất (Bảng 13.1 SGK), tính biến thiên enthalpy của 
phản ứng nhôm khử 1 mol mỗi oxide sau: 


a) Fe.O,(s) b) Cr;O.(s). 


57 


14.8*. Cho 3 hydrocarbon X, Y, Z đều có 2 nguyên tử C trong phân tử. Số nguyên 
tử H trong các phân tử tăng dần theo thứ tự X, Y, Z. 
a) Viết công thức cầu tạo của X, Y, Z. 
b) Viết phương trình đốt cháy hoàn toàn X, Y, Z với hệ số nguyên tối giản. 


c) Tính biến thiên enthalpy của mỗi phản ứng dựa vào enthalpy tạo thành 
tiêu chuẩn trong bảng sau. 
Chất 


Y(g) Zg) | CO;g) 
84,67 


A,HŠ.¿ (kJ/mol) 


393,5 


d) Từ kết quả tính toán đưa ra kết luận về ứng dụng của phản ứng đốt cháy 
X,Y, Z trong thực tiến. 


14.9. Cho các phản ứng: 
CaCO,(s) — CaO(s) + CO„(g) A,H5,;= + 178,49 kJ 
C;H,OH() + 3O,(g) — 2CO,(g) + 3H,O(I) A,Hõ„ = =1370,70 k.J 


C(graphite, s) + O;(g) => CO,(g) A,H5„;= -393,51 k.J 
a) Phản ứng nào có thẻ tự xảy ra (sau giai đoạn khơi mào ban đầu), phản ứng 
nào không thẻ tự xảy ra? 


b) Khối lượng ethanol hay graphite cần dùng khi đốt cháy hoàn toàn đủ tạo 
lượng nhiệt cho quá trình nhiệt phân hoàn toàn 0,1 mol CaCO:. Giả thiết 
hiệu suất các quá trình đều là 100%. 

14.10. Lactic acid hay acid sữa là hợp l© 

chất hoá học đóng vai trò quan trọng 

trong nhiều quá trình sinh hoá, lần 

đầu tiên được phân tách vào năm ©H 

1780 bởi nhà hoá học Thuy. Điển ỒH 2] 

Carl Wilhelm Scheele. Lactic acid 

có công thức phân tử C;H,O;, công A Công thức phân tử và mô hình 

thức cấu tạo CH.-CH(OH}COOH phân tử lactic acid 

Khi vận động mạnh cơ thẻ không đủ cung cấp oxygen, thì cơ thể sẽ chuyển 

hoá glucose thành lacfic acid từ các tế bào để cung cấp năng lượng cho cơ thẻ 

(lactic acid tạo thành từ quá trình này sẽ gây mỏi cơ) theo phương trình sau: 


C,H„„O,(ag) — 2C,H,O,(ag)_ A,H?„ = -150 kJ 


Biết rằng cơ thể chỉ cung cấp 98% năng lượng nhờ oxygen, năng lượng còn 
lại nhờ vào sự chuyển hoá glucose thành lactic acid. 


Giả sử một người chạy bộ trong một thời gian tiêu tốn 300 kcal. Tính khối 
lượng lactic acid tạo ra từ quá trình chuyển hoá đó (biết 1 cal = 4,184 .J). 
14.11. Chloromethane (CH;CI), còn được gọi là mefhyl chloride, Refrigerant-40 
hoặc HCC 40. CH,CI từng được sử dụng rộng rãi như một chất làm lạnh. Hợp 

chất khí này rất dễ cháy, có thể không mùi hoặc có mùi thơm nhẹ. 

Từ năng lượng của các liên kết (Bảng 14.1 SGK), hãy tinh biến thiên enthalpy 

của phản ứng tạo thành chloromethane: 

CH,(g) + Cl;(g) —› CH;Cl(g) + HCI(g) 

Cho biết phản ứng dễ dàng xảy ra dưới ánh sáng mặt trời. Kết quả tính có 

mâu thuấn với khả năng dế xảy ra của phản ứng không. 

14.12'. Một xe tải đang vận chuyển đất đèn (thành phần chính là CaC, và CaO) 
gặp mưa xảy ra sự có, xe tải đã bốc cháy. 

a) Viết phản ứng của CaC, và CaO với nước. 

b) Xe tải bốc cháy do các phản ứng trên toả nhiệt kích thích phản ứng cháy 
của acetylene: 

C,H,(g) + 2,5O.(g) —”› 2CO,(g) + H,O(g) 
Dựa vào Bảng 13.1 SGK, tính biến thiên enthalpy của các phản ứng trên. 
Cho biết phản ứng toả nhiệt hay thu nhiệt. 
14.13. Cho phương trình hoá học của phản ứng: 
C,H/(g) + H;O(l) — C,H,OH() 

Tính biến thiên enthalpy của phản ứng theo nhiệt tạo thành chuẩn của các 

chất (Bảng 13.1 SGK). 

14.14*. Cho phản ứng phân huỷ hydrazine:_N.H,(g) — N;(g) + 2H.(ø) 

a) Tính A,H„„ theo năng lượng liên kết của phản ứng trên. 

b) Hydrazine (N,H,) là chất lỏng ở điều kiện thường (sôi ở 114 °C, khối lượng 
riêng 1,021 g/cm°). Hãy đề xuất lí do N.H, được sử dụng làm nhiên liệu 
trong động cơ tên lửa. Biết: E,(N-N) = 160 k.J/mol; E,(N-H) = 391 k.J/moil; 
E,(N=N) = 945 kJ/mol, E,(H-H) = 432 kJ/mol. 


14.15. Quá trình hoà tan calcium chloride trong nước: 


CaCI,(s) — Ca?*(aq) + 2CIF(ag) A,H= ? 
Chất CaCI, [eEE? SïF 
|_ AH°„¿(kJ/mol) -7980 | -54283 | -19716 | 


Tính biến thiên enthalpy của quá trình. 


ÔN TẬP CHƯƠNG 5 


©T5.1. Tìm hiểu và giải thích 2 quá trình sau: 
a) Tại sao khi xoa cồn vào da, ta cảm thấy lạnh? 
b) Phản ứng phân huỷ Fe(OH), (s) phải cung cấp nhiệt độ liên tục. 


OT5.2. Cho phương trình nhiệt hoá học của phản ứng sau: 
C(kim cương) ——> C(graphite) A,H2;= —1,9 kJ 
Kim cương hay graphite là dạng bền hơn của carbon? 
OTS.3. Cho hai phương trình nhiệt hoá học sau: 
1 ` 
CO(g) + -O,(g) — COz(g) A,Hà,; = =283,00 k.J q@) 
H,(g) + F;(g) — 2HF(g) A,HỆ.; = 546,00 kJ (2) 
So sánh nhiệt giữa hai phản ứng (1) và (2). Phản ứng nào xảy ra thuận lợi hơn? 
OT5.4. Cho hai phương trình nhiệt hoá học sau: 
CO(g) + 2046) —> CO,(g) A,H.;= —283,00 kJ 
C,H,OH(J) + 204g) — 2CO,(g) +3H,O(J) A,H„„= -1366,89 kJ 
Khi đốt cháy cùng 1 mol CO và C,H,OH thì phản ứng nào toả ra lượng nhiệt 
lớn hơn? 


OT5.5. Cho phương trình nhiệt hoá học sau: 
H;(g) + F;(g) —› 2HF(g) A,H§.; = 546,00 k.J 


Vẽ sơ đồ biểu diễn biến thiên enthalpy của phản ứng. 


OT5.6. Cho các phương trình nhiệt hoá học sau: 
2H,(g) + O,(g) —› 2H,O(J) A,Hồ,,= =671,68 kJ 


2/H6)* 246) ~ HIg) A Hồ, = 428,9 kJ 


Xác định biến thiên enthalpy của 2 phản ứng sau: 


H;(g) + ~O,(g) — H,O(J) A Hãy = ? 


1 ° 
HI(g) — ~ H,(g) + zl4g) A/Hỗa = ? 


©T5.7. Mối quá trình dưới đây là tự diễn ra hay không? 
a) Cho CaC, vào nước, khí C,H; thoát ra. 
b) Khí CO khử FeO ở nhiệt độ phòng. 
c) Các phân tử nước được chuyền thành khí hydrogen và oxygen. 
Với quá trình không tự diễn ra, dự đoán giá trị của nhiệt phản ứng. 

©T5.8. Thí nghiệm phân huỷ hydrogen peroxide (H„O,) thành nước và khí oxygen 

có xúc tác KI theo phương trình nhiệt hoá học sau: 

2H.O,(aq) 7. O,{g) + 2H,O(I) A,H22¿= —196 kJ 
Phản ứng trên là phản ứng thu nhiệt hay toả nhiệt? Hãy đề xuất cách chứng 
minh khí sinh ra là oxygen. Nêu ứng dụng của thí nghiệm trên trong thực tiến. 

OT5.9. Cho phương trình nhiệt hoá học sau: 

NaOH(ag) + HCI(aq) — NaCl(aq) + H,O(I) A,Ha= —57,3 k.J 

a) Vẽ sơ đồ biểu diễn biến thiên enthalpy của phản ứng. 

b) Tính lượng nhiệt toả ra khi dùng dung dịch có chứa 8 g NaOH trung hoà 
với lượng vừa đủ dung dịch HCI. 

OT8. 10*. Phản ứng của glycerol với nitric acid (khử nước) tạo thành trinitroglycerin 
(C,H,O,(NO,),). Trinitroglycerin là một loại thuốc nỏ, khi phân huỷ tạo thành 
sản phẩm gồm có nitrogen, oxygen, carbon dioxide và hơi nước. 

a) Viết phương trình phản ứng hoá học của phản ứng điều chế trinitroglycerin 
từ glycerol với nitric acid và phản ứng phân huỷ của trinitroglycerin 

b) Nếu phân huỷ 45,4 g trinitroglycerin, tính số mol khí và hơi tạo thành. 

c) Khi phân huỷ 1 mol trinitroglycerin tạo thành 1448 kJ nhiệt lượng. Tính 
lượng nhiệt tạo thành khi phân huỷ 1 kg trinitroglycerin. 


61 


OT5.11. Cho các phương trình nhiệt hoá học của phản ứng: 
a) 3H,(g) + ŠO4) —> 3H,O() A,Hš.; =—857,52 k.J 


b) 2S(s) + 3O,(g) — 2SO,(g) A,Hồ,= +792,2 kJ 


Ở điều kiện chuẩn nếu đốt cháy hoàn toàn 1,2 g H; (a) và 3,2 g S (b) thì lượng 
nhiệt toả ra hay cần cung cấp là bao nhiêu? 


OT5.12. Tìm hiểu ứng dụng của silver bromide (AgBr) trên phim ảnh. Phản ứng 
xảy ra là toả nhiệt hay †hu nhiệt? Giải thích. 


OTS5.13. Glucose là một loại monosaccarit với công thức phân tử C;H;;O; được 
tạo ra bởi thực vật và hầu hết các loại tảo †rong quá trinh quang hợp từ nước 
và CO,, sử dụng năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Dung dịch glucose 6% 
(D = 1,1 g/mL) là dung dịch đường tiêm tĩnh mạch, là loại thuốc thiết yếu, quan 
trọng của Tổ chức Y tế Thé giới (WHO) và hệ thống y tế cơ bản. Phương trình 
nhiệt hoá học của phản ứng oxi hoá glucose: 
C,H,,O,(s) + 6O,(g) — 6CO,(g) + 6H,O(J A,H¿= —2 803,0 kJ 
Tính năng lượng tối đa khi một người bệnh được truyền 1 chai 500 mL dung dịch 
glucose 5%. 


OT5.14. Khí gas chứa chủ yếu các thành phần chính: Propane (C;H,), butane 
(C,H„) và một số thành phần khác. Để tạo mùi cho gas nhà sản xuất đã pha 
trộn thêm chất tạo mùi đặc trưng như methanethiol (CH;SH), có mùi giống 
tỏi, hành tây. Trong thành phần khí gas, tỉ lệ hoà trộn phổ biến của propane: 
butane theo thsứ tự là 30 : 70 đến 50 : 50. 

a) Mục đích việc pha trộn thêm chất tạo mùi đặc trưng vào khí gas là gì? 
b) Cho các phương trình nhiệt hoá học sau: 
C,H;(s) + 5O;(g) —>› 3CO,(g) + 4H;,O(J) A,H¿= -2220 k.J 


C,H,a(s) + O4 — 4CO.(g) + 5H.O(J) A,H;= -2874kJ 

Tính nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 bình gas 12 kg với tỉ lệ 

thể tích của propane : butane là 30 : 70 (thành phần khác không đáng kể) 

ở điều kiện chuẩn. 

c) Giả sử một hộ gia đình cần 6 000 k.J nhiệt mối ngày, sau bao nhiêu ngày sẽ 
sử dụng hết 1 bình gas (với hiệu suất hắp thụ nhiệt khoảng 60%)? 


Chương ö. TỐC ĐỘ PHÁN ỨÚNG H0Á HỌC 


PHƯƠNG TRÌNH TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG 
VÀ HẰNG SỐ TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG 


15.1. Cho phương trình hoá học: 
2KMnO,(ag) + 10FeSO,(aq) + 8H,SO, (a4) —› 5Fe,(SO,);(aq) + K,SO,(aq)+2MnSO,(24) + 8H,O(J 
Với cùng một lượng các chất tham gia phản ứng, chất phản ứng hết nhanh 
nhất là: 
A. KMnO,. 
B. FeSO,. 
€. H,SO,. 
D. Cả 3 chất hết cùng lúc. 
15.2. Đối với phản ứng: A + 3B —› 2C, phát biều nào sau đây đúng? 
A. Tốc độ tiêu hao chất B bằng 3/2 tốc độ tạo thành chát C. 
B. Tốc độ tiêu hao chất B bằng 2/3 tốc độ tạo thành chất C. 
C. Tốc độ tiêu hao chất B bằng 3 tốc độ tạo thành chất C. 
D. Tốc độ tiêu hao chất B bằng 1/3 tốc độ tạo thành chất C. 
15.3. Biểu đồ nào sau đây không biểu diễn sự phụ thuộc nồng độ chất tham gia 
với thời gian 


Nồng độ. 
Nông độ 


A. Thời gian. B. Thời gian. 


Nông độ 
Nềng độ. 


le) Thời gian D Thời gian 


.cÁ 


15.4. Đồ thị biểu diễn đường cong động học của phản ứng giữa oxygen và 
hydrogen tạo thành nước, O,(g) + 2H.(g) —› 2H.,O(g). Đường cong nào của 
hydrogen? 

A. Đường cong số (1). 
B. Đường cong số (2). 
€. Đường cong số (3). 
D. Đường cong số (2) hoặc (3) đều đúng. 


Nông độ 


Thời gian 


15.5. Phương trình tổng hợp ammonia (NH,), N.(g) +3H,(g) —› 2NH,(g). Nếu tốc 
độ tạo thành NH, là 0,345 M/s thi tốc độ của chất phản ứng H, là 
A. 0,345 M/s. 
B. 0,690 M/s. 
C. 0,173 M/s. 
D. 0,518 M/s. 


15.6. Phương trình hoá học của phản ứng: CHCI;(g) + Cl,(g) —› CCI,(g) + HCI(g). 
Khi nồng độ của CHGI, giảm 4 làn, nồng độ CI, giữ nguyên thì tốc độ phản 
Ứng sẽ 
A. tăng gấp đôi. 

B. giảm một nửa. 
C. tăng 4 lần. 
D. giảm 4 lần. 
15.7. Cho phương trình hoá học của phản ứng: 
CO(g) + H.O(g) —› CO,(g) + H„(g) 
Viết biểu thức tốc độ của phản ứng trên. Khi nồng độ CO tăng 2 lần, lượng hơi 
nước không thay đổi, tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào? 


15.8. Từ dữ kiện trong Ví dụ 1 (SGK trang 95), tính tốc độ trung bình của phản ứng 
theo giá trị nồng độ của MgCI, trong 40 giây (bỏ qua sự thay đổi không đáng 


kẻ về thẻ tích dung dịch sau phản ứng). So sánh giá trị tốc độ phản ứng tính 
heo HCI với tính theo MgCl;. 


15.9. Một số phản ứng diễn ra với số mol chất phản ứng cụ thẻ theo thời gian được 
thể hiện trong bảng dưới đây: 


Phản ứng 


Lượng chất phản ứng. Thời gian Tốc độ phản ứng 
(mol) (s) (mol/s) 


a) Tính tốc độ trung bình của mỗi phản ứng 
b) Phản ứng nào diễn ra với tốc độ nhanh nhất? Phản ứng nào diễn ra với tốc 
độ chậm nhất? 
15.10. Hai phương trình hoá học của phản ứng xảy ra với cùng một lượng Cl; như sau: 
Mg(s) + CI,(g) —> MgCl;(s) q) 
2Na(s) + CI,(g) — 2NaCI(s) (2) 
Sau 1 phút, khói lượng MgCI, được tạo ra 2 gam. 
a) Tính tốc độ trung bình (mol/s) của phản ứng (1). 
b) Nếu tốc độ trung bình xảy ra trong phản ứng (2) tương đương (1), thì khối 
lượng sản phẩm NaCl thu được là bao nhiêu? 
15.11. Cho phản ứng ferf-butyl chloride (terr-C,H,Cl) với nước: 
C,H,G1/) + H,O() — C,H,OH(ag) + HCl(aq) 
Tính tốc độ trung bình của phản ứng theo ferf-bufyl chloride, với nồng độ ban 
đầu là 0,22 M, sau 4s, nồng độ còn lại 0,10 M. 
15.12. Xét phản ứng hoá học đơn giản giữa hai chất A và B theo phương trình: 
A+B—C. Từ thông tin đã cho, hoàn thành bảng dưới đây: 


65 


Thực nghiệm 


Nông độ chất A. 
(M) 


Nông độ chất B 
(M) 


Tốc độ phản ứng 
(Ms) 


0,20 


0,050 


0,24 


S) 0,40 | Ỹ 


0,80 


15.13. Xét phản ứng phân huỷ khí N,O; xảy ra như sau: 


ZN,O,(g) => 4NO,(g) + O,(g) 


a) Viết biểu thức tính tốc độ phản ứng theo sự biến thiên nồng độ của chất 


tham gia và sản phẩm theo thời gian. 


b) Sau khoảng thời gian t (s), tốc độ tạo thành O, là 9,0 x 10° (M/s), tính tốc 


độ của các chất còn lại trong phản ứng. 


15.14. Sulfuric acid (H;SO,) là hoá chất quan trọng trong công nghiệp, ứng dụng 
trong sản xuất phân bón, lọc dầu, xử lí nước thải, .... Một giai đoạn để sản 
xuất H„SO, là phản ứng 2SO,(g) + O„(g) -> 2SO,(g), kết quả thực nghiệm của 


phản ứng cho giá trị theo bảng: 


Thỏi gian (s) 


SO; (M) 


©; (M) 


300 


$0; (M) 


720 


Tính tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian trên. 


CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN 
TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC 


16.1. Khi tăng nồng độ chất tham gia, thì 
A. tốc độ phản ứng tăng. 
B. tốc độ phản ứng giảm. 
C. không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng. 
D. có thể tăng hoặc giảm tốc độ phản ứng. 
16.2. Yếu tố nào sau đây làm giảm tốc độ phản ứng: 
A. Sử dụng enzyme cho phản ứng. 
B. Thêm chất ức chế vào hỗn hợp chất tham gia. 
C. Tăng nồng độ chất tham gia. 
D. Nghiền chất tham gia dạng khối thành bột. 


16.3. Các enzyme là chất xúc tác, có chức năng: 
A. Giảm năng lượng hoạt hoá của phản ứng. 
B. Tăng năng lượng hoạt hoá của phản ứng. 
C. Tăng nhiệt độ của phản ứng. 
D. Giảm nhiệt độ của phản ứng. 
16.4. Yếu tố nào dưới đây không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng: 
A. Nhiệt độ chất phản ứng. 
B. Thể vật lí của chất phản ứng (rắn, lỏng, kích thước lớn, nhỏ, ...). 
€. Nông độ chất phản ứng. 
D. Tỉ trọng của chất phản ứng. 


16.5. Sản phẩm của phản ứng được tạo ra qua các bước theo hình bên dưới: 


@v= Chất tham gia — BÈmặt chấtX thay án r ` 
sẽ EĐx⁄r hình sỶễ 


ở ð ở 


Vai trò của chất X là 

A. chất xúc tác. 

B. làm tăng năng lượng hoạt hoá của chất tham gia phản ứng. 
€. làm giảm năng lượng hoạt hoá của chất tham gia phản ứng. 
D. làm tăng nồng độ chất tham gia phản ứng. 


16.6. Tốc độ của một phản ứng hoá học 
A. chỉ phụ thuộc vào nồng độ các chất tham gia phản ứng. 
B. tăng khi nhiệt độ của phản ứng tăng. 
€. càng nhanh khi giá trị năng lượng hoạt hoá càng lớn. 
D. không phụ thuộc vào diện tích bề mặt. 
16.7. Hoàn thành bảng sau, cho biết mỗi thay đổi sẽ làm tăng hay giảm tốc độ của 
phản ứng 


Yếu tố ảnh hưởng Tốc độ phản ứng 


Ðun nóng chất tham gia 


Tăng 


Thêm xúc tác phù hợp. 


Pha loãng dung dịch 


Ngưng dùng enzyme (chất xúc tác) 


Giảm nhiệt độ 


Tăng nhiệt độ 


Giảm diện tích bề mặt 


Tăng nồng độ chất phản ứng 


Chia nhỏ chất phản ứng thành mảnh nhỏ 


16.8. Có 3 phương pháp chính được sử dụng để tăng tốc độ của phản ứng hoá 
học: tăng nỏng độ, tăng nhiệt độ và thêm chất xúc tác. Theo lí thuyết va chạm, 
hãy giải thích 3 phương pháp đó. 


16.9. Hoàn thành bảng sau, cho biết yéu tố chính ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng 
trong từng trường hợp 


Tình huỗng. 


Duy trì thối không khí vào bếp để than cháy đều 


Than đá được nghiền nhỏ dùng trong quá trình luyện kim loại 


Thức ăn được tiêu hoá trong dạ dày nhờ acid và enzyme 


Xác của một số loài động vật được bảo quản nguyên vẹn ở 
Bắc cực và Nam cực hàng ngàn năm 


Vụ nễ bụi xảy ra tại một xưởng cưa 


16.10. Trong thí nghiệm 3 (SGK trang 102), người ta cân khối lượng chất rắn trước 
và sau phản ứng thấy không đổi, chứng tỏ chát xúc tác có tham gia như là một 
chất phản ứng không? Giải thích. 

16.11. Tốc độ các phản ứng sau chịu ảnh hưởng của yếu tó nào? 

a) Than củi đang cháy, dùng quạt thổi thêm không khí vào, sự cháy diễn ra 
mạnh hơn. 

b) Phản ứng oxi hoá SO; thành SO; diễn ra nhanh hơn khi có mặt của VO:. 

c) Aluminium dạng bột phản ứng với dung dịch hydrochloric acid nhanh hơn 
so với aluminium dạng lá. 

d) Để thực phẩm trong tủ lạnh giúp cho thực phầm được tươi lâu hơn. 

e) Sử dụng nồi áp suất để hằm thức ăn giúp thức ăn nhanh chín. 


g) Sử dụng các loại men thích hợp để làm sữa chua, lên men rượu, giấm, gu 


16.12. Chè (trà) xanh là thực phẩm được dùng phỏ biến để nấu nước uống, có tác 
dụng chống lão hoá, giảm nguy cơ bị ung thư, phòng một số bệnh về tim mạch 
và giảm cân, ... Tuy nhiên, uống nhiều nước chè xanh hay nước chè đặc sẽ 
gây thiếu hụt hồng cầu trong máu, đau dạ dày, xót ruột, buồn nôn. Caffeine là 
chất kích thích cũng có nhiều trong lá chè, làm thần kinh căng thẳng, mắt ngủ, 
suy giảm trí nhớ và dễ gây nghiện. 

Hãy làm rõ yếu tố nồng độ các chất có trong lá chè xanh, caffeine ảnh hưởng 
đến sức khoẻ con người trong khuyến cáo trên. 


16.13. Bộ chuyển đổi xúc Bộ chuyển đổi xúc tác 
tác là thiết bị được sử 
dụng để giảm lượng 
khí thải từ động cơ 
đốt trong của ô tô và Jung vào 
các loại phương tiện đ#ềngcø l : chuyên đối 
giao thông hiện đại. đuatnh thứ “5Í Dnnhgg 
Thiết bị có sử dụng các kim loại platinum, rhodium và palladium để thúc đầy 
quá trình nhường, nhận electron của chất trong khí thải, nó hoạt động theo. 
cơ chế phản ứng oxi hoá - khử, chuyển đổi khoảng 98% khí thải độc hại 
thành khí ít độc hại hoặc không độc hại cho môi trường. Khí thải chứa các 
hydrocarbon bị oxi hoá thành carbon dioxide và nước, carbon monoxide 
thành carbon dioxide, các oxide của nitrogen bị khử thành nitrogen và oxygen 
giải phóng ra môi trường. 

Thiết bị trên vận dụng yếu tố nào đẻ tác động đến phản ứng? 


Khi thoát ra khỏi 
xe sau khi được 


16.14. Năm 1785, một vụ nỗ xảy ra tại nhà kho nhà Giacomelli (Roma, Italia) làm 

nghề nghiền bột mi. Sau khi điều tra, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ nỏ là 
do bột mì khô. Sự cố xảy ra khi bột mì bay trong không khí, chạm tới nguồn 
lửa của chiếc đèn, đây là vụ nổ bụi đầu tiên trong lịch sử. Sau đó là các vụ nỗ 
bụi trong hằm than, xưởng sản xuất sữa bột, dược phẩm, nhụa, kim loại,.... 
có tác nhân tương tự gồm: nguồn oxygen, nguồn nhiệt, bụi 
có thể cháy được, nồng độ bụi đề đạt được vụ nỗ và không 
gian đủ kín. 
Thí nghiệm như hinh bên cho thấy, bột mì không dễ cháy. 
Tại sao bột mi và một số loại bụi khác có thẻ gây ra nỗ bụi? 
Để ngăn ngừa và hạn chế nỗ bụi, có thể can thiệp vào 
những tác nhân nào? 


16.15. Hệ thống phun nhiên liệu điện tử (Electronic Fuel Injection — EFI) được sử 
dụng trong động cơ ô tô, xe máy giúp tiết kiệm nhiên liệu, xe vận hành êm và 
giảm ô nhiễm môi trường. Hệ thống sử dụng bộ điều khiển điện tử để can thiệp 
vào bước phun nhiên liệu vào buồng đốt, nhiên liệu được phun giọt cực nhỏ 
(1); hệ thống điều chỉnh chính xác tỉ lệ nhiên liệu — không khí trước khi phun 
vào buồng đốt, một cách đồng đều, nhiên liệu được đốt cháy hoàn toàn (2). 
Khi phương tiện thay đổi vận tốc (tăng hoặc giảm), hệ thống sẽ nhanh chóng 
thay đổi lượng nhiên liệu — không khí phù hợp để phun vào buồng đốt (3), nên 


tiết kiệm nhiên liệu và giảm lượng khí thải gây ô nhiễm mồi trường. Các ý (1), 
(2), (3) vận dụng yếu tố chính nào ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng? 


16.16. Aspirin (acetylsalicylic acid, C,H,O,) là thuốc hạ sốt, giảm đau, có tính 
kháng viêm, được sử dụng khá phỏ biến trên thế giới, khoảng 25000 tắn mỗi 
năm. Khi uống aspirin, phản ứng thuỷ phân xảy ra như sau: 

COOH COOH 
OCOCHạ OH 


+H,O — + CH;COOH 


Acetylsalicylic acid salicylic acid acefic acid 


Salicylic acid là thành phần chính có tác dụng hạ sốt, giảm đau và viêm nhiễm, 
nên có nhiều nghiên cứu tập trung vào phản ứng thuỷ phân này và các yếu 
tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng. Dữ liệu về quá trình thuỷ phân của một 
mẫu aspirin trong nước (môi trường trung tinh) ở 37 °C° thẻ hiện trong bảng: 


Nông độ aspirin (M) Nông độ salicylic acid (M) 

0 655-240 "5 0 

2 5,51 x 10”° 0,040 x 10 ° 
5 5,45 x 101 0,10 x 10 3 
10 5,35 x 103 0,20 x 10 3 
20 5,15 x 103 0,40 x 10 2 
30 4,96 x 10” 0,59 x 103 
40 4,78 x 1073 0,77 x 103 
50 4,61 x 102 0,94 x 10 3 
100 3,83 x 10” 1,72x 103 
200 2,64 x 103 2,91x 103 
300 1,82 x 1073 87% 07% 


(*) Ở điều kiện này, phản ứng xảy ra rất chậm, trong môi trường acid, như 
điều kiện trong dạ dày, phản ứng xảy ra nhanh hơn. 


71 


a) Tính tốc độ trung binh của phản ứng thuỷ phân aspirin sau thời gian 2, 5, 
10, ..., 300 giờ. 

b) Nhận xét sự thay đổi tốc độ phản ứng theo thời gian. Giải thích. 

c) Vẽ đồ thị biểu diễn sự biến thiên nồng độ chất tham gia và sản phẩm theo 
thời gian của phản ứng trên. 


16.17. Hoạt động trong phòng thí nghiệm 


Chuẩn bị 

Dụng cụ: Cân phân tích, cốc thuỷ tinh, đồng hồ bắm giây. 

Hoá chát: CaCO; dạng khối, dung dịch HCI 2M. 

Tiến hành 

Bước 1: Cân 5 — 7 viên đá vôi, ghi giá trị m,. 

Buóc 2: Rót 100 ml dung dịch HCI vào cốc thuỷ tinh, cân khối lượng cóc, ghi 

giá trị m;. 

Bước 3: Đề yên cốc trên giá cân. Cho các viên đá vôi vào cốc dung dịch HCI. 

Ghi nhận tổng khói lượng hiển thị trên cân sau mối 30 giây, thực hiện trong 

10 phút. 

Yêu cầu 

1. Vận dụng định luật bảo toàn khối lượng, tính khối lượng khí CO, sau mỗi 
30 giây. 

2. Tính tốc độ trung bình của phản ứng sau khoảng thời gian 1, 2, 3, 4 phút. 

3. Nhận xét tốc độ phản ứng thay đổi thé nào theo thời gian. Giải thích. 

4. Vẽ biểu đồ biểu diễn khối lượng CO, trong các thời điểm khác nhau. 


ÔN TẬP CHƯƠNG 6 


OT6.1. Phản ứng 2NO(g) + O,(g) -› 2NO,(g) có biểu thức tốc độ tức thời: 
v= kxCï„ xCọ„ Nếu nồng độ của NO giảm 2 lần, giữ nguyên nồng độ 
oxygen, thì tốc độ sẽ 


A. giảm 2 lần. B. giảm 4 lần. 
€. giảm 3 lần. D. giữ nguyên. 


OT6.2. Nếu mỗi đồ thị có các chất phản ứng cùng nồng độ và trục thời gian thì tốc 
độ của chất phản ứng nào xảy ra nhanh nhất? 


Nông độ. 
Nòng độ. 


A. Thời gian B. Thời gian 


Nỗng độ 
Nềng độ 


lo Thời gian D Thời gian 


OT6.3. Thanh phát sáng là một sản phẳm 
quen thuộc được dùng giải trí. Đặt 2 
thanh phát quang hoá học vào 2 cốc 
nước nóng (trái) và lạnh (phải) như 
hình bên, yếu tố ảnh hưởng đến độ 
phát sáng của 2 thanh là 
A. nồng độ. 

B. chất xúc tác. 
C. bề mặt tiếp xúc. 
D. nhiệt độ. 


OT6.4. Trong hầu hết các phản ứng hoá học, tốc độ phản ứng tăng khi nhiệt độ 
tăng. Muốn pha một cốc trà đá có đường, bằng cách thêm đá viên và đường 
vào cốc trà nóng, thứ tự nào sẽ được cho vào trước? 


OT6.5. Cho phương trình hoá học của phản ứng: 
2CO(g) + O,(g) —› 2CO,(g) 
Với biểu thức tốc độ tức thời là: v = k x Cễo x C,, khi nồng độ mol của CO là 
1M và O, là 1 M, tính giá trị v và nêu ý nghĩa của K. 

OT6.6. Từ thí nghiệm ảnh hưởng của bề mặt tiếp xúc đến tốc độ phản ứng trong 
SGK trang 101, 102, nếu ở binh (2), sau thời gian 60 giây, thẻ tích khí CO, 
thu được là 30 mL. Tính tốc độ trung bình (mL/s) của phản ứng trong 60 giây. 

OT6.7. Trong phản ứng: _A -› sản phẩm 
Tại thời điểm t= 0, nồng độ chất A là 0,1563 M, sau 1 phút, nồng độ chất A là 
0,1496 M và sau 2 phút, nồng độ chất A là 0,1431 M. 

a) Tính tốc độ trung bình của phản ứng trong phút thứ nhất và trong phút thứ 2. 
b) Nhận xét tốc độ phản ứng trong phút thứ nhất và phút thứ 2. Giải thích. 


OT6.8. Xét phản ứng phân huỷ N;O; theo phương trình hoá học: 
2N,O.,(g) —> 4NO,(g) + O,(g), xảy ra ở 56 °C cho kết quả theo bảng: 
Thời gian (s) NO,(M) 
0,0315 


Tính tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian trên. 
OT6.9. Sự phân huỷ H„O, theo phương trình hoá học: 2H,O;(aqg) — 2H,O(J) + O,(g), 
được nghiên cứu và cho kết quả tại một nhiệt độ cụ thẻ như sau: 
Thời gian (s) H,O; (mol/L) 
0 1,000 
120 0,910 
300 0,780 
600 0,590 
1 200 0,370 
1 800 0,220 
2400 0,130 
3 000 0,082 
3 600 0,050 


a) Tính tốc độ trung bình của phản ứng phân huỷ H,O; theo thời gian. 
b) Tốc độ phản ứng thay đổi thế nào theo thời gian? Giải thích sự thay đổi đó. 


74 


Chương 7. NGUYÊN TỐ NHÚM VIIA - HAL0GEN 


TÍNH CHẤT VẬT LÍ VÀ HOÁ HỌC 
CÁC ĐƠN CHẤT NHÓM VIIA 


17.1. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, halogen thuộc nhóm 


A.A. B. IIA. €. VIIA. D. VIIIA. 
17.2. Halogen tồn tại thẻ lỏng ở điều kiện thường là 

A, fluorine. B. bromine, €. lodine. D. chlorine. 
17.3. Đơn chất halogen ở thể khí, màu vàng lục là 

A. chlorine. B. lodine. €. bromine. D. fluorine. 
17.4. Nguyên tố có tính oxi hoá yếu nhất thuộc nhóm VIIA là 

A. chiorine. B. lodine. €. bromine. D. fluorine. 


17.5. Cầu hình electron nguyên tử thuộc nguyên tố halogen là 

A. ns”np°. B. ns?npỶ. €. nsˆnp. D. ns”npÊ. 
17.6. Ứng dụng nào sau đây không phải của CI;? 

A. Xử li nước bể bơi. 

B. Sát trùng vết thương trong y tế. 

C. Sản xuất nhựa PVC. 

D. Sản xuất bột tẩy trắng. 
17.7. Halogen nào được dùng trong sản xuất nhựa Teflon? 

A. Chlorine. B. lodine. €. Fluorine. D. Bromine. 


17.8. Nguyên tố halogen được dùng trong sản xuất nhựa PVC là 


A. chlorine. B. bromine. €. phosphorus. D. carbon. 

17.9. Halogen được điều chế bằng cách điện phân có mản ngăn dung dịch 
muối ăn là 
A. fluorine. B. chlorine. €. bromine. D. lodine. 


lở 


17.10. Nguyên tố halogen dùng làm gia vị, cần thiết cho tuyến giáp và phòng ngừa 
khuyết tật trí tuệ là 
A. chlorine. B. iodine. €. bromine. D. fluorine. 


17.11. Halogen nảo tạo liên kết ion bền nhất với sodium? 


A. Chlorine. B. Bromine. €. lodine. D. Fluorine. 
17.12. Liên kết trong phân tử đơn chất halogen là 

A. liên kết van der VWaals. B. liên kết cộng hoá trị. 

€. liên kết ion. D. liên kết cho nhận. 
17.13. Theo chiều từ F —› CI — Br —› l, bán kính của nguyên tử 

A. tăng dần. B. giảm dần. 

C€. không thay đồi. D. không có quy luật. 


17.14. Đặc điểm của halogen là 
A. nguyên tử chỉ nhận thêm 1 electron trong các phản ứng hoá học. 
B. tạo liên kết cộng hoá trị với nguyên tử hydrogen. 
C. nguyên tử có số oxi hoá —1 trong tất cả hợp chất. 
D. nguyên tử có 5 electron hoá trị. 
17.15. Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
A. Trong tự nhiên, không tồn tại đơn chất halogen. 
B. Tính oxi hoá của đơn chất halogen giảm dần từ F; đến I.. 
C. Khí chlorine ẳm và nước chlorine đều có tính tẫy màu. 
D. Fluorine có tính oxi hoá mạnh hơn chlorine, oxi hoá CỊF trong dung dịch 
NaCl thành CỊ,. 


17.16. Giá trị độ âm điện của halogen và hydrogen trong bảng sau: 


Nguyên tố 


Giá trị độ âm điện 


Dựa vào giá trị độ âm điện, sắp xếp theo thứ tự giảm dàn khả năng liên kết 
của halogen với hydrogen. So sánh độ phân cực của các phân tử hydrogen 
halide. 
17.17. Cho phương trình hoá học của 2 phản ứng như sau: 
Cl; + 2NaBr —› 2NaCI + Br, 
Br; + 2Nal —› 2NaBr + I, 
Phương trình chứng minh tính chất nào của halogen? 


17.18. Hoàn thành phương trình hoá học của các phản ứng chứng minh tính chất 
halogen: 
a) Br; + K— 
b) F; + H,O — 
c) Cl, + Ca(OH); —› 
d) Cl; + Nai —› 
Nhận xét vai trò của halogen trong các phản ứng trên. 
17.19. Muối NaCI có lấn một it Nal. Nhận biết sự có mặt của muối Nal có trong 
hỗn hợp. 
17.20. Trong hợp chất, số oxi hoá của halogen (trừ F) thường là —1, +1, +3, +5, +7. 
Tại sao các số oxi hoá chăn không đặc trưng đối với halogen trong hợp chất? 
17.21. Tại sao trong hợp chất của halogen, nguyên tố fluorine chỉ thể hiện số 
oxi hoá —1, cởn các nguyên tố chlorine, bromine, iodine là —1, +1, +3, +5, +7? 
17.22. Tại sao đơn chất halogen ít tan trong nước, tan nhiều trong dung môi hữu 
cơ không phân cực như hexane (C.H,„), carbon tetrachloride (CCI,}? 
17.23. Tại sao chỉ có tên gọi nước chlorine, bromine, iodine nhưng không có nước 
fluorine? 
17.24. Một học sinh thực hiện thí nghiệm và cho kết quả như sau: 
Bước 1: Lắy 2 mL dung dịch NaBr vào ống nghiệm, dung dịch không màu. 
Bước 2: Lẫy tiếp 1 mL hexane vào ống nghiệm, lắc mạnh để quan sát khả 
năng hoà tan của 2 chất lỏng. Nhận thấy 2 chất lỏng không tan vào nhau và 
phân tách lớp. 
Bước 3: Thêm 1 mL nước CỊ, vào ống nghiệm, lắc đều rồi để yên. Quan sát 
thấy lớp chất lỏng phía trên có màu da cam. 
Viết phương trình hoá học của phản ứng. Thí nghiệm trên chứng minh tính 
chất vật lí và hoá học nào của halogen tương ứng? 


17.25. Xác nhận đúng, sai cho các phát biểu trong bảng sau: 


Xác nhận 


¬. 
STT Phát biêu ĐưigÏI|ESSI 


Halogen vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử 
Nước chlorine và Javel đều có tính tây màu 
Halogen tôn tại cả đơn chất và hợp chất trong tự nhiên 
©l; có tính oxi hoá mạnh hơn Br. 
Cl; khử được L trong dung dịch Nai thành I | 
| Nhỏ nước iodine vào mặt cắt củ khoai, xuất hiện màu xanh đen | 
| Hợp chất của fluorine làm thuốc chồng sâu răng, chất dẻo Teflon | 


17.26. Các hợp chất hypochlorite hay Chiorine (NaCIO, Ca(CIO),) là các hoá chất 


có tính oxi hoá rất mạnh, có khả năng sát trùng, sát khuẩn, làm sạch nguồn 
nước (Chlorine được nhắc đến là tên thương mại, không phải đơn chất CỊ,). 
Chiorine ở nồng độ xác định có khả năng tiêu diệt một số mằm bệnh như: 


Mâm bệnh Thời gian tiêu diệt 
E. coli O157: H7 (gây tiêu chảy ra máu, suy thận) < 1 phút 
Hepatilis A virus (gây bệnh viêm gan siêu vi A) 16 phút 
Kí sinh trùng Giardia (gây tiêu chảy, đau bụng và sụt cân) 45 phút 


Chiorine cần dùng là tổng lượng chlorine cần thiết đẻ tiêu diệt mầm bệnh 
và oxi hoá các chất khử trong nước như iron, manganese, hydrogen sulfide 
và lượng chlorine tự do còn lại sau khoảng thời gian nhất định. Một nhà 
máy xử lí nước muốn làm sạch † lít nước thì lượng chlorine cằn dùng trong 
1 ngày là 11 mg để duy trì lượng chlorine tự do từ 0,1 đến 0,2 mg/L tại vòi 
sử dụng. Một ngày, nhà máy phải cung cấp 3 000 m° nước xử lí, thì lượng 
chlorine cần dùng là bao nhiêu? 


17.27. Việt Nam là nước xuất khẩu thuỷ sản thứ 3 trên thế giới, sau Na Uy và 


78 


Trung Quốc (Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, tháng 
12/2021), xuất khẩu tới hơn 170 nước trên thế giới, trong đó có thị trường lớn 
như Mỹ và Châu Âu, được xem là thị trường khó tính, nên tiêu chuẩn chất 
lượng được kiểm soát chặt chẽ trước khi nhập nguyên liệu và sau khi thành 
phẩm, đóng gói. Trong danh mục tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm có chỉ tiêu 
về dư lượng chlorine không vượt quá 1 mg/I- (chlorine sử dụng trong quá trình 
sơ chế nguyên liệu để diệt vi sinh vật). 

Phương pháp chuẩn độ iodine-thiosulfate được dùng để xác định dư lượng 
chlorine trong thực phẩm theo phương trình: _CI; +2KI -> 2KCI + I„ 

„ được nhận biết bằng hỏ tỉnh bột, I; bị khử bởi dung dịch chuẩn sodium 
thiosulfate theo phương trình: _ l;+ 2Na,S;,O; -› 2Nal + Na,S,O;. 

Dựa vào thẻ tích dung dịch Na,S,O, phản ứng, tính được dư lượng chlorine 
rong dung dịch mẫu. 

Tiến hành chuẩn độ 100 mL dung dịch mấu bằng dung dịch Na,S,O, 0,01 M, 
thể tích Na,S,O, dùng hết 0,28 mL (dụng cụ chứa dung dịch chuẩn Na,S,O, 
là loại microburet 1 mL, vạch chia 0,01 mL). Mẫu sản phẩm trên đủ tiêu chuẩn 
về dư lượng chlorine cho phép để xuất khẩu không? Giải thích. 


Ẳ HYDROGEN HALIDE VÀ MỘT SỐ 
PHẢN ỨNG CỦA ION HALIDE 


18.1. Hydrogen halide có nhiệt độ sôi cao nhất là 
A. HI. B. HCI. €. HBr. D. HF. 


18.2. Phân tử có tương tác van der Waals lớn nhất là 
A. HCI. B. HI. C. HBr. D. HF. 


18.3. Hydrohalic acid có tính acid mạnh nhất là 
A. HF. B. HBr. €. HI. D. HCI. 


18.4. Hydrohalic acid có tinh ăn mòn thuỷ tinh là 
A. HBr. B. HI. C. HCI. D. HF. 


18.5. Liên kết hydrogen của phân tử nào được biểu diễn đúng? 
A....H—I...H-—I...H-I... 
B....H—CI... H—CI... H—CŒI... 
C...H-Br..H-Br..H-Br... 
D...H-F..H-F..H-F... 


18.6. lon halide được sắp xếp theo chiều giảm dần tính khử: 
Ä.F-Gls Bf „l5 B.TaBF Giã F- 
6.FFuBrvGilS ÏF: ÖD.Ƒ:BF: FLỚTI.. 

18.7. Hydrogen halide có nhiều liên kết hydrogen nhất với nước là 
A. HF. B. HCI. C. HBr. D. HI. 


18.8. Chất hay ion nào có tính khử mạnh nhất? 
A. GI,. B. CỊ, G;l; D.I.. 


18.9. Dung dịch dùng để nhận biết các ion halide là 
A. Quy tím. B. AgNO.,. C. NaOH. D. HCI. 


18.10. Rót 3 mL dung dịch HBr 1 M vào 2 mL dung dịch NaOH 1 M, cho quỳ tím 
vào dung dịch sau phản ứng, mầu quỳ tím sẽ 


A. hoá màu đỏ. B. hoá màu xanh. 
C€. mắt màu tím. D. không đổi màu. 

18.11. Trong phòng thí nghiệm, chlorine được điều chế bằng cách oxi hoá hợp chất 
A. NaCl. B. HCI. C. KMnO,. D. KCIO;. 


18.12. Cách thu khí hydrogen halide trong phòng thí nghiệm phù hợp là: 


| 


2X Nước đá 
Hình 1 Hình 2 Hình 3 
A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 1 và 2. 


18.13. Chọn phát biểu không đúng: 
A. Các hydrogen halide tan tốt trong nước tạo dung dịch acid. 
B. lon F- và CỊ- không bị oxi hoá bởi dung dịch H,SO, đặc. 
C. Các hydrogen halide làm quỳ tim hoá đỏ. 
D. Tính acid của các hydrohalic acid tăng dần từ HF đến HI. 


18.14. Hydrogen chloride được điều chế bằng cách cho tinh thể sodium chloride 
tác dụng với sulfuric acid đặc. Tuy nhiên, không thẻ dùng phương pháp này 
để điều chế hydrogen bromide. Nêu nguyên nhân và đề nghị phương pháp 
hoá học điều chế hydrogen bromide. 


18.15. Dung dịch HBr và HI đậm đặc không màu, thường được đựng trong lọ thuỷ 
tinh sẳm màu, sau một thời gian sử dụng, dưới ảnh hưởng của không khí, 
dung dịch HBr có màu vàng cam, dung dịch HI có màu vàng đậm. Giải thích 
sự thay đổi màu sắc của 2 dung dịch acid trên. 


18.16. Cho bảng thông tin sau: 


Đặc điểm HF HCI HBr HI 
Năng lượng liên kết (kJ/mol) 565 427 363 295 
Độ dài liên kết (Ä) 0,92 1/27 1,41 1,61 


Hằng số điện li acid (K,)? 
'° Đại lượng đo độ mạnh của một acid trong | 7x10? | 1x10” | 1x10° | 1x10 
dung dịch 


a) Sắp xếp theo thứ tự giảm dân tính acid của các hydrohalic acid. 


b) Dựa vào bảng thông tin, giải thích thứ tự tính acid của các hydrohalic acid. 


18.17. Đặt cốc thuỷ tinh lên cân, chỉnh cân về số 0, rót vào cốc dung dịch HCI 1 M 
đến khối lượng 100 g. Thêm tiếp 1 lượng bột magnesium vào cốc, khi không 
còn khí thoát ra, cân thể hiện giá trị 105,5 g. 
a) Khối lượng magnesium thêm vào là bao nhiêu? 
b) Tính khối lượng muối và thể tích khí hydrogen (đkc) được tạo ra. 


18.18. Trong chế độ dinh dưỡng của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ rất chú trọng thành 
phần sodium chloride (NaC]) trong thực phẩm. Theo khuyến cáo của Tổ chức 
Y tế thế giới (HO), lượng muối cần thiết trong 1 ngày đối với trẻ sơ sinh là 
0,3 g, với trẻ dưới 1 tuỏi là 1,5 g, dưới 2 tuỏi là 2,3 g. Nếu trẻ ăn thừa muối sẽ 
ảnh hưởng đến hệ bài tiết, thận, tăng nguy cơ còi xương, ... Trẻ ăn thừa muối 
có xu hướng ăn mặn hơn bình thường và là một trong những nguyên nhân 
làm tăng huyết áp, suy thận, ung thư khi trưởng thành. Ở từng nhóm tuổi trên, 
tính lượng ion chloride trong NaCI cho cơ thể mối ngày. 


18.19. "Muối i-ốt" có thành phần chính là sodium chloride (NaCI) có bổ sung một 
lượng nhỏ potassium iodide (KI) nhằm bổ sung nguyên tó vị lượng iodine cho 
cơ thể, nhằm ngăn bệnh bứu cổ, phòng ngừa khuyết tật trí tuệ và phát triển, ... 
Trong 100 g muối i-ốt có chứa hàm lượng ion iodide dao động từ 2 200 Hg — 
2500 kg; lượng iodide cần thiết cho một thiếu niên hay người trưởng thành 
từ 66 tg — 110 Hg/ngày. Trung bình, một thiếu niên hay trưởng thành cần bao 
nhiêu g muối i-ốt trong một ngày? 


81 


18.20. Rong biển, còn gọi là tảo bẹ, loài sinh vật sống dưới biển, được xem 
là nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao cho con người. Rong biển 
khô cung cấp đường, chất xơ, đạm, vitamin A, vitamin B2 và muối khoáng. 
Trong đó, thành phần được quan tâm hơn cả là nguyên tố vi lượng iodine. 
Trung bình, trong 100 gam tảo bẹ khô có chứa khoảng 1 000 Ig iodine. Để 
sản xuất 1 tấn iodine thì cần bao nhiêu tần tảo bẹ khô? 


18.21. Ninh Thuận là tỉnh có 3 trong số 7 đồng muối lớn của cả nước là Cà Ná, 
Tri Hải và Đầm Vua, sản lượng muối của Ninh Thuận chiếm khoảng 50% 
sản lượng muối cả nước. Nghề làm muối truyền thống có quy trình: cải tạo 
ô ruộng muối, dẫn nước biển vào, phơi nắng để nước biển bốc hơi và thu 
hoạch muối. Sản lượng muối hằng năm đạt hơn 426 500 tắn (giai đoạn 2021 
— 2025), tăng trưởng 650 000 tắn (đén năm 2030) đảm bảo cho yêu cầu phát 
triển công nghiệp, tạo việc làm cho lực lượng lao động địa phương (theo 
Thông tắn xã Việt Nam). 

Nước biển từ biển và đại dương có độ mặn khoảng 3,5% (độ mặn không 

đồng nhất trên toàn cảu, phần lớn từ 3,1 - 3,8%), với khối lượng riêng 

1,02 — 1,03 gímL, nghĩa là mối lít nước biển có khoảng 36 g muối. Độ mặn 

được tính bằng tổng lượng (đơn vị gam) hoà tan của 11 ion chính (chiếm 

99,99%) là: Na", Ca?*, Mg”*, Fe?', NH,°, CỊ-, SO,?, HCO,-, CO,” NO,-, NO,~ 

có trong 1 kg nước biển, trong đó ion CỊ (55,04%), Na" (30,61%), SO/?- 

(7,88%) và Mg? (3,69%). 

a) Để khai thác được sản lượng 426 500 tấn/ năm như hiện tại và 650 000/ 
năm (đến năm 2030) thì thể tích nước biển cần dẫn vào ruộng muối là bao 
nhiêu? (Tính toán nhằm cung cấp số liệu để tính diện tích ruộng muối, từ 
đó xây dựng quy trình sản xuất để đạt năng suất cao hơn, ....) 


b) Tính khối lượng ion chloride được khai thác từ nước biển hàng năm. 


ÔN TẬP CHƯƠNG 7 


OT7.1. Cấu hình electron nào của nguyên tử halogen? 

A. 1S?2s?2p°. B. 1s22s?2p°3s?. 

C. 1s°2s?2p°3s?3p5. D. 1s22s?2p°3s?3p°4s?3d7. 
©T7.2. Dung dịch AgNO; không tác dụng với dung dịch. 

A. Nai. B. NaF. €. NaCl. D. NaBr 


OT7.3. Phương trình hoá học nào viết sai? 
A. Br, + Cụ —› CuBr,„ 
B. 2HCI + Na,CO, —› 2NaCl + H,O + CO, 
€. NaBr + AgNO; -› AgBr + NaNO, 
D. Cl; + Fe —› FeCI, 


©T7.4. Nước chlorine có tinh tây mâu là do: 
A. HCI có tính acid mạnh. 
B. Cl; vừa có tính khử vừa có tính oxi hoá. 
€. HCIO có tinh oxi hoá mạnh. 
D. CI; có tính oxi hoá mạnh. 


OT7.5. Halogen không có tính khử là 
A. fluorine. B. bromine. €. iodine. D. chlorine. 


OT7.6. Phương trình hoá học của 2 phản ứng như sau: 
Cl; + 2NaBr —› 2NaCl| + Br, 
Br, + 2Nal — 2NaBr + I, 
So sánh tính khử của các ion halide qua 2 phản ứng. Giải thích. 
OT7.7. Ghi hiện tượng vào các ô trống trong bảng và viết phương trình hoá học 
của phản ứng (nếu có). 


Dung dịch | Dung dịch | Dung dịch | Dung dịch 
Mẫu chất potassium | potassium | potassium | potassium 
fluoride chloride bromide iodide 


Nước chlorine 


OT7.8. Chlorine tạo được các acid có oxygen trong thành phần phân tử. Tên và 
công thức của các acid có oxygen của chlorine theo bảng: 


HCIO Hvpochlorous acid CIO Hvpochlorite 


HCIO; Chlorous acid b Chlorite 


HCIO, Chloric acid Chlorate 


HCIO, .Perchloric acid GỊO, Perchlorate 


Acid có hậu tố —ous thì tạo muối có hậu tố —ife; acid có hậu tố —ïc tạo muối 
có hậu tố -ate; acid có mức oxi hoá của nguyên tố trung tâm thấp nhất có 
tiền tố hypo-; acid có mức oxi hoá của nguyên tố trung tâm cao nhất có tiền 
tố per~. Áp dụng quy tắc trên, đọc tên các chất sau: HBrO; HBrO,, HBrO,. 
HBrO,; NaBrO; KBrO,; KBrO; và KBrO,. 


OT7.9. Nghiền mịn 10 g một mẫu đá vôi trong tự nhiên, hoà tan trong lượng dư 
dung dịch HCI thu được 4 g khi carbonic. Tính hàm lượng calcium carbonate 
trong mẫu đá vôi. 


HƯỚNG DẪN GIẢI 


MỞ ĐẦU 


BÀI 1. NHẬP MÔN HOÁ HỌC 


1.1. - Đơn chất: Cu, O;, N;, O;, AI, He, H¿. 
¬ Hợp chất: HCI, H;SO,, NH„NO;, HCI. 
1.2. - Hiện tượng vật lí: a, c, d. 
~ Hiện tượng hoá học: b. 
1.3. - Hiện tượng hoá học: a, b, d, f. 
¬ Hiện tượng vật lí: c, e, g. 
1.4. - Hiện tượng hoá học: b, d. 
¬ Hiện tượng vật lÍ: a, c, e. 
1.5. - Hiện tượng hoá học: b, c, e. 
¬ Hiện tượng vật lí: a, d. 
1.6. - Quá trình biến đổi vật lí: "người ta đập đá vôi thành những cục nhỏ có kích 
thước thích hợp”, 'thêm nước vào nước vôi đặc ta được nước vồi loãng”. 
- Quá trình biến đổi hoá học: "nung đá vôi ta được vôi sống và khí carbon 
dioxide", "khuấy vôi sống với ít nước ta được nước vôi đặc”. 
1.7. Quá trình biến đổi vậtIí: “thanh sắtnung nóng, dát mỏng, kéo dài thành dây sắt". 
~ Quá trình biến đổi hoá học: “tiếp tục nung nóng thành chất bột màu nâu”. 


Tìm hiểu lí thuyết 
Học tập thông qua thực hành thí nghiệm 
s np 


Đối tượng nghiên cứu củahoáhọc 


Phương pháp họctập hoáhọc 


Nhập môn hoá học 


ai trò của hoá học trong đời sống và sản xuất Phương pháp nghiên cứu hoá học. 


1.9. 


Phương pháp nghiên cứu | Tìm hiểu về cây chanh, công dụng và tác dụng dược 


lí thuyết 


lí của chanh cũng như hoạt tính kháng oxi hoá, kháng 
vi sinh vật của nó thông qua các công bố khoa học 
trong và ngoài nước. 


Phương pháp nghiên cứu | Thu hái mẫu vỏ chanh tại vườn chanh. 


thực nghiệm 


Khảo sát sự trích li tinh dầu bằng phương pháp chưng 
cất lôi cuốn hơi nước. 


Phương pháp nghiên cứu | Thử hoạt tính kháng oxi hoá, thử hoạt tính kháng vi 


ứng dụng 


sinh vật. 


Xác định vần đề 


Nghiên cứu thành phần hoá học, hoạt tính kháng oxi hoá và 


nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn của tinh dầu vỏ chanh. 
Nêu giả thuyết Tỉnh dầu vỏ chanh có hoạt tính kháng oxi hoá và hoạt tính 
khoa học kháng khuẩn. 


Thực hiện nghiên cứu 
(lí thuyết, thực nghiệm, 
ứng dụng) 


Tìm hiểu về cây chanh, công dụng và tác dụng dược lí của 
chanh cũng như hoạt tính kháng oxi hoá, kháng vi sinh vật 
của nó thông qua các công bồ khoa học trong và ngoài nước. 


Thu hái mẫu vỏ chanh tại vườn chanh. 

Khảo sát sự trích li tinh dầu bằng phương pháp chưng cắt 
lôi cuốn hơi nước. 

Thử hoạt tính kháng oxi hoá, thử hoạt tính kháng vi 
sinh vật. 


Viết báo cáo: thảo 
luận kết quả và kết 
luận vân đề 


So sánh các chỉ số vật lí, thành phần hoá học, hoạt tính 
kháng oxi hoá, kháng vi sinh vật của tinh dầu vỏ chanh Úc, 
Mỹ và vỏ chanh giấy. 

Công bố: tinh dầu vỏ chanh giấy có đường kính vòng 
vô khuẩn cao nhất, sau đó là tinh dầu vỏ chanh Mỹ và 
thấp nhất là của tỉnh dầu vỏ chanh Úc. Nổi bật nhất 
là tỉnh dầu vỏ chanh giấy cho đường kính vòng vô 
khuẩn cao nhất với vi khuẩn thử nghiệm Shigella 
flexneri NCDC 2747-7. 


Chương 1. BẤU TẠO NGUYÊN TỦ 


Bài 2. THÀNH PHẢN CỦA NGUYÊN TỬ 


2.1. Đáp án D. 
2.2. Đáp án A. 
2.3. Đáp án C. 
2.4. Đáp án B. 
2.5. Đáp án C vì số proton trong R = số electron trong R = 
2.6. Đáp án A. 
2.7. Đáp án A. 
2.8. Đáp án B. 
2.9. Đáp án A. 


2.10. Đáp án B. 
(1) sai vì hydrogen không có neutron. 

(2) sai vì khối lượng nguyên tử tập trung ở phần hạt nhân nguyên tử. 
(3) đúng. 
( 
( 


-41,6x 10-18 


————~x2. 
—1,602 x 10"8 


4) sai vì hạt nhân nguyên tử không chứa electron. 
5) đúng. 

2.11. Đa số hạt œ bay xuyên qua lá vàng mỏng với hướng di chuyển không đồi. 
Một số hạt ø bị lệch hướng, chứng tỏ có va chạm trước khi bay ra khỏi lá 
Vàng, một số hạt ơ bị lệch hướng do chịu tác động của một lượng lớn điện 
tích dương tập trung trong một không gian rất nhỏ ở trung tâm nguyên tử vàng. 
Các electron của nguyên tử quay quanh lõi trung tâm, giống như các hành tinh 
quay quanh Mặt Trời. Phần lõi này được gọi là hạt nhân nguyên tử. 


2.12. 1. cathode; 2. nguyên tử; 3. proton; 4. neutron; 5. electron; 6. neutron. 
2.13. Tia âm cực là dòng electron mang điện tích âm. 
2.14. Các electron không khác nhau vẻ bản chất trong các môi trường khác nhau. 


2.15. Nguyên tử trung hoà về điện vì trong nguyên tử, số proton bằng số electron, 
hay nói cách khác số đơn vị điện tích dương bằng số đơn vị điện tích âm. 


«cỒ 


2.16. Gọi p, n và e lần lượt là số proton, neutron và electron của X. 
ƒ2P +n=52 

Ì2p -n=16 

Giải hệ phương trình ta được: p = 17, n = 18. 

Vậy trong X có 17 electron và 18 neutron. 


Theo để bài, ta có hệ phương trình: 


2.17. Gọi p, n và e lằn lượt là số proton, neutron và electron của Y. 


l& +n=36 
Theo đề bài, ta có hệ phương trình: 1 
In= 26-p) 


Giải hệ phương trình ta được: p = 12, n = 12. 
Vậy trong Y có: 12 proton, 12 electron và 12 neutron. 
2.18. % hạt không mang điện = 33,33% = số neutron = n = 33,33% x 21 = 7 (1) 
2p+n=21(2) 
Thế (1) vào (2) = p =e@= 


Vậy nguyên tử N có số đơn vị điện tích hạt nhân là 7. 


21-7 _ 7. 


2.19. Tổng số hạt mang điện trong hợp chất MgO là 40 —› 2p,,„ + 2p„ = 40 (1) 
Số hạt mang điện trong nguyên tử Mg nhiều hơn số hạt mang điện trong 
nguyên tử O là 8. 
= 2u, - 2po = 8 (2) 
Giải hệ (1), (2) = Puạ = 12, po = 8 = Điện tích hạt nhân của Mg là +12; O là +8. 
2.20. Thành phần % khói lượng electron trong nguyên tử helium: 


2x 9/1110 2 
2 x 1,673 x 10'2'+ 2 x 1,675 x10 2'+ 2 x 9,11 x 10% 


x100% = 0,0272% 


V Ấy HNÃ 
a) Hạt nhân như vậy có tiết diện hình tròn bằng tr tiết diện của nguyên tử. 
Vì đường kính tỉ lệ với căn bậc hai của diện tích hình tròn nên hạt nhân có 
đường kính vào khoảng Tạ đường kính của nguyên tử. 
b) Với giả thiết như đề bài thì đường kính nguyên tử sẽ là: 
3 x 10 cm = 30 000 cm = 300 m. 


2.22'. 
Thể tích 1 mol nguyên tử calcium = _z x 74% = 40 x74% (cm?) 
ảd 155 
: Tạng” 744 
Thẻ tích 1 nguyên tử calcium = —>—————(cm°? 
gối 6,023 x 10 MỆT) 


ạ„.186 
Ý 6.023 x 102 


Bán kính nguyên tử calcium = 
4z 


= 196x 10cm 
223, 


Khôi I 1 ên tử Fe: —————— b 
ôi lượng của 1 nguyên tử Fe 8023.102 (gam) 


Thẻ tích của 1 nguyên tử Fe: V = AT» 3 R(1:28 x10 ?)!(cm°). 


Khối lượng riêng của Fe: cn = 10,59 (g/cm)). 


Fe chiếm 74% thẻ tích trong tỉnh thẻ nên khối lượng riêng thực tế của Fe: 
10,59x74% = 7,84 (g/cm)). 


224'. 


55,847 
T87 


7,096 
6,023 x 10”° 


. ._ |3x8,84x10 Ð 
Bán kính nguyên từ gàn đứng của _ 1,28x10° (cm)= 1,28A.. 


22%. 


Thể tích 1 mol nguyên tử Fe: = 7,096 (cm). 


Thể tích của 1 nguyên tử Fe: x 75% = 8,84x10'2* (cm)). 


r= 2x10” m = 2x103cm. 
4 4 -sã 
V= 2= 37(2x10 3)*= 33,49x 10”% (cm°). 


Ta có 1u = 1,66x 10? kg = 1,66x10”® tấn. 


65 x 1,66 x 103 


Khôi lượng riêng hạt nhân = “33.490.105 


= 3,32x10° tắn/cm°. 


3.1. 


3.2. 
3.3. 
3.4. 


3.5. 


3.6. 


37, 
3.8. 


3.9. 


Bài 3. NGUYÊN TÓ HOÁ HỌC 


Đáp án C. 
(2) sai vì tổng số proton và số neutron trong một hạt nhân được gọi là số khối. 
(3) sai vì số khối là khối lượng tương đối của nguyên tử, khối lượng tuyệt đối 
là tổng khối lượng của proton, neutron và electron. 
(5) sai vì đồng vị là các nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số 
neutron. 
Đáp án D. 
Đáp án D. 
Đáp án A. 
Đáp án B. 
16O hi $7 1ÊO, ke 170) 18Q, = k.e) 1O cš !O ko) 18O) 8O) có 1âO 
Đáp án C. 
10,81 là nguyên tử khối trung bình của các đồng vị boron trong tự nhiên. 
: Số hiệu 
Nguyên lựi hiệu | nguyên số Số proton | Số neutron | Số electron 
tố tổ khối 
Sodium Na 
Fluorine F 
Bromine Br 
Calcium ca 
Hydrogen H 
Radon Rn 


Nguyên tử khối trung bình của X = 


90,51x 20 + 0,27x 21+ 9,22x22 


=20,1871. 


100 


3.10 
Nguyên tử Kí hiệu nguyên tử | Số hiệu nguyên tử Số khối 
Europium '“Eu 63 151 
Silver 47 109 
Tellurium 52 128 


3.11.p=e= 30;n = 35. 


3.12. Đáp án A. 
Giả sử trong hỗn hợp có 50 nguyên tử ?*Mg thì số nguyên tử tương ứng của 
2 đồng vị còn lại là: 
Số nguyên tử Mg: Tai 786 ~ 389 (nguyên tử). 


50 
10,1 


3.13*, Số lượng hợp chất lớn hơn số lượng nguyên tố vì hợp chất là sự kết hợp 2 
hoặc nhiều nguyên tố. Só lượng đồng vị lớn hơn số lượng nguyên tố vì hầu 
hết các nguyên tố có nhiều đồng vị. 


Số nguyên tử ?°Mg: 


x11,3 ~ 56 (nguyên †ử). 


3.14”. Trong X có 2 nguyên tử M và 1 nguyên tử O. 
Ta có: 2x2 + 8 = (140 + 44) : 4= 46 => Z =19 = M là K  X là KO. 
3.15*. Kí hiệu số đơn vị điện tích hạt nhân của X là Z4. Y là Zy số neutron (hạt 
không mang điện) của X là N,, Y là N„. Với XY;, ta có các phương trình: 
Tổng số hạt của X và Y là: 2xZ„ + 4xZ„ + N„ + 2xN,= 178 (1) 
Số hạt mang điện nhiều hơn không mang điện là: 
2xZ„ + 4x2, ~ N„—2xN, = 64 (2) 
Số hạt mang điện của X ít hơn số hạt mang điện của Y là: 
4xZ,—2xZ„= 12 (3) 
Z„= 16; Z„= 28 
Vậy X là sắt (iron), Y là lưu huỳnh (sulfur). 


s9 


Bài 4. CÁU TRÚC LỚP VỎ ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ 


4.1. Đáp án C. 
4.2. Đáp án C. 
4.3. Đáp án A. 
4.4. Đáp án C. 
4.5. Đáp án B. 
4.6. Đáp án A. 
4.7. Đáp án C. 
4.8. Đáp án C. 
4.9. Đáp án D. 


Cấu hình electron của Fe: 1s?2s?2p°3s”3p°3dd°4s?. 
Số e lớp ngoài cùng là 2, do đó Fe là kim loại. 


N=A-Z=5%6-26= 30 


Electron cuối cùng phân bồ trên phân lớp 3d nên Fe là nguyên tố d. 


4.10. Đáp án D. 


4.11. Trường hợp (a) không tuân theo nguyên lí Pauli vì có 2 electron cùng chiều 


quay trong AO 3s. 


Trường hợp (b) không tuân theo quy tắc Hund vì electron phân bó trên phân lớp 
2p chưa đạt được số electron độc thân nhiều nhất. 


4.12. 


Nguyên tô 


Cầu hình electron 


Loại nguyên tố 


s€ 


1s?2s?2p! Phi kim 


1s?2s?2p? Phi kim 


1S°2s22p® 


1s22s?2p°3s! 


1s?2s?2p°3s3p' 


1s?2s?2p°3s?3p° 


1s22s?2p°3s?3p°3d194s! Kim loại 


4.13. 
Ngàn Phân bố electron vào orbital Câu hình eleetron |_ L8 
tô ftyen tị 
zMø |[#| [†4| [RLI14114| |4 1s?2s?2p°3s2 Kim loại 


„€r- |Ífj[®4i †44?4/14| [4i 34/14/14) 1f T11 1? {1 |Í1 | |[1s2s?22°92s32p°2d4s| Kim loại 


4.14. Cầu hình electron của Y: 1s?2s?2p°3s?3p' =› Y là kim loại. 
Z4 = 13 = Z„= 10 = Cấu hình: 1s?2s”2p° (loại). 
= Z„= 15 = Cấu hình: 1s”2s?2p°3s?3p = X là phi kim. 


4.15.Z=2+8+4= 14. 
= Cấu hình electron của X là 1s?2s?p°3s”3p°. 
4.16", Nguyên tử của nguyên tố X có tỏng số hạt electron trong các phân lớp p là 7. 
=› Cầu hình electron của nguyên tử X là: 1s22s22p°3s23p'. 
>Z„,= 13 = Xlà AI. 
Số hạt mang điện của một nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điên của một 
nguyên tử X là 8 hạt. 
>22Z,-2Z,=8c+2Z,~2x13 = 8. 
=>Z,= 17 = Y là CỊ. 
4.17". Nguyên tố có phân lớp d, có 4 lớp electron nên electron cuối cùng trên phân 
lớp 3d. 
Cấu hình electron của nguyên tố này có dạng: 1s?2s?2p°3s?3p°3d*4s?. 
Vậy tổng số electron s và electron p là 20. 
4.18. Số electron tối đa của phân lớp 4s là 4s? — số electron ở phân lớp 3d là 3d'. 
Cấu hình của nguyên tử A là 1s”2s?2p°3s”3p°3d'4s?. 
4.19*, Cầu hình electron của A và B: 
¬ Nguyên tử A có 3 trường hợp: 
+ Không có electron ở 3d: 
= Cấu hình electron: 1s?2s?2p°3s?3p°4s!  Z = 19 (potassium). 
+ Có electron ở 3d vì 4s! chưa bão hoà nên: 
hoặc 3d nửa bão hoà: 1s?2s?2p83s?3p°3d54s! = Z = 24 (chromium). 
hoặc 3d bão hoà: 1s?2s?2p°3s?3p°3d'94s! > Z = 29 (copper). 
~ Nguyên tố B: 1s?2s?2p°3s?3p°, B có Z = 17 (chlorine). 


OT1.1. Đáp án A. 
OT1.2. Đáp án B. 
OT1.3. Đáp án D. 
OT1.4. Đáp án D. 
OT1.5. Đáp án C. 
_ 79x50,7+81x49,3 


OT1.6. ÄøZ—————~=79,99. 
100 


ÔN TẬP CHƯƠNG 1 


OT1.7. % ;Li:X 
%$Li: 100 —x 
H.ạẶẠ 6,94 = x= 94 (%7Li) = %%Li= 6. 

OT1.8. 

- Điện tích của proton: 1,602x 10”°C. 
¬ Hạt nhân carbon có 6 proton. 
~ Điện tích hạt nhân nguyên tử carbon: 6x1,602x 10”"® = 9,612x10”'%C. 

OT1.9". 

a) Gọi P„, P„ lần lượt là số proton trong nguyên tử M, X. Gọi N,, N. lần lượt 
là số neutron của hai nguyên tử M, X. 


—*H £ j0“ 4667() 
N,+B+2.(N;†P,) 

N.=B+4 @ 
N,=P, @) 
P,+2.P;, =58 4) 


=P,= 26 (iron), N, = 30, P; = N, = 16 (sulfur) 
b) Công thức phân tử MX; là FeS;. 
OT1.10*. Gọi số proton và neutron của M lần lượt là p và n số proton và neutron 

của X lần lượt là p' và n. 
2(2p+n)+(2p+»ø')=140 đq) 
(22p+2p)-(@n+w)=44 — @) 
(p+n)-(p+wé)= 23 3) 
(2p+n)-(2p+mw)=34 (4) 

=p= 19 (pofassium); p' = 8 (oxygen); n = 20; n' = 8 

Cầu hình electron: 

K(Z= 19) 1s?2s?2p°3s?3p°4s! 

O(=8) 1922s72p° 

Công thức phân tử hợp chất M.X là K.O. 


Chương 3. BẰNG TUẦN HDÀN 


CÁC NGUYÊN TỐ H0Á H0 


Bài 5. CÂU TẠO BẢNG TUẢN HOÀN 

CÁC NGUYÊN TÓ HOÁ HỌC 
5.1. Đáp án A. 
5.2. Đáp án C. 
5.3. Đáp án C. 
5.4. Đáp án D. 
5.5. Đáp án B. 
5.6. 


Ì Số hiệu nguyên tử Ì 


"Nguyên từ khối trung bình. 
Độ âm điện. 


'Cđu hình electron Ì 


JmK.===` 


Kf hiệu heá học ˆ | ¬—_ nó 


Họp chất 


5.8. Mối chu ki gồm các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử nên số 
thứ tự của chu kì chính là số lớp electron. Chu kì 3 bắt đầu bằng nguyên tố 
sodium (kim loại kiềm) và kết thúc bằng khí hiếm argon. Só thứ tự của chu kỉ 
bằng 3. Các nguyên tố của chu kì 3 có 3 lớp electron là lớp K, lớp L và lớp M. 
Lớp K chỉ có 2 electron được kí hiệu là 1s”. Lớp L có 8 electron gồm 2 phân 
lớp đã đầy đủ là 2s?2p°. Lớp thứ 3 - lớp M gồm 3 phân lớp: 3s, 3p và 3d. Với 
cấu hình electron 3s?3p° của khí hiếm argon, chu kì 3 đã kết thúc mặc dù còn 
lại phân lớp 3d chưa có electron nào. Chu kì 3 chỉ có 8 nguyên tố ứng với 
số electron trên lớp thứ 3 thay đổi từ 1 đến 8 hay cấu hình electron thay đổi 
từ 3s'3p° (ở nguyên tố sodium) đến 3s”3p° (ở nguyên tố argon). 


.cÁ 


5.9. 


a)Z= 20, cấu hình electron: [Ar]4s?: vị trí: ô 20, chu kì 3, nhóm IIA (nhóm 2). 
b) Z = 9; cấu hình electron: 1s22s?2p°: vị trí: ô 9, chu kì 2, nhóm VIIA (nhóm 17). 
c) Z= 28; cấu hình electron: [Ar]3d°4s?: vị trí: ô 28, chu kì 4, nhóm VIIIB (nhóm 10). 
d) Z = 24; cấu hình electron: [Ar]3d°4s'; vị trí: ô 24, chu kì 4, nhóm VIB (nhóm 6). 


5.10. 


a) 1s?2s”2p°3s”3p1. Nguyên tố aluminium. 
b) 1s?2s?2p°3s”3p°3d'94s!. Nguyên tố copper. 


5.11. 


a) Gọi số hạt proton, neutron, electron của nguyên tử X là P, N, E và của Y là 
P.,N.E. 

P=N=EvàP'=N'=E >M,= 2P,M,= 2P' 

Trong hợp chất XY,„ X chiếm 50% vẻ khói lượng, do đó: 

M,: (2.M,)= = =1=2P:(22P)=1=P=2P' 

Tổng số proton trong phân tử XY, là 32 nên P +2P' = 32 
=P= 16 (S) và P' = 8 (O). 

= Hợp chất cần tim là SO,. 

Cấu hinh electron của S: 1s°2s?2p°3s?3p° và của O: 1s?2s?2p!. 
b) Sulfur ở ô số 16, chu kì 3, nhóm VIA (nhóm 16). 

Oxygen ở ô số 8, chu kì 2, nhóm VỊA (nhóm 16). 


5.12. a) X và Y đứng kế tiếp trong cùng một chu kì nên số proton của chúng chỉ 


khác nhau 1 đơn vị. 

Giả sử Z„< Zy= Zv= Z„ + 1 

Ta có: Zx¿+Zy=Zv+Zv+1= 25>Z„= 12và Z,= 13 
Cấu hình electron của X: 1s?2s”2p°3s?. 

Cầu hình electron của Y: 1s?2s?2p53s?3p', 

b) X: ô 12, chu kì 3, nhóm lIA (nhóm 2) > X là magnesium. 
Y: ô 13, chu kì 3, nhóm IIIA (nhóm 13) > Y là aluminium. 


5.13. Gọi Z„, Z„ lần lượt là số proton của nguyên tử nguyên tố X và Y. 


Ta có: Z„ + Z¿= 32 (1) 
Vì X, Y thuộc cùng nhóm A ở 2 chu kì kế tiếp nhau nên số proton của chúng 
khác nhau hoặc là 8, 18, 32 đơn vị. 


Xét 3 trường hợp sau (giả sử Z„ > Z„): 
Trường hợp †1: Z,- Z„= 8 (2) 
Giải (1) và (2)  Z„ = 12; Zy = 20. 
Cấu hình electron của X: 1s?2s?2p°3s?. 
Cấu hình electron của Y: 1s?2s?2p°3s?3p°4s”. 
Phù hợp với đề bài (2 chu kỉ liên tiếp và ở phân nhóm chinh) nên nhận. 
X là magnesium, Y là calcium. 
Trường hợp 2: Z„- Z„= 18 (3) 
Giải (1) và (3) = Z„ = 7; Z„ = 2B. 
Vậy cấu hình electron của X: 1s”2s”2p° thuộc chu ki 2. 
Cấu hình electron của Y: 1s?2s?2p°3s?3p°4s”3d° thuộc chu kì 4. 
Vậy loại trường hợp này vì không thoả mãn điều kiện đẻ bài. 
Trường hợp 3: Z„- Z„= 32 (3) 
Giải (1) và (4) = Z„= 32; Z„ = 0 (loại). 
5.14". X và Y là 2 nguyên tố thuộc 2 nhóm kế tiếp trong bảng tuần hoàn 
= Số proton của X và Y hơn kém nhau 1 hoặc 7 hoặc 9. 
Trường hợp 1: P„- P„= 1> P„= 12(Mg), P„= 11 (Na). 
Ở trạng thái đơn chất hai nguyên tố này không phản ứng với nhau (loại). 
Trường hợp 2: P„- P¿„= 7 = P„= 15 (P), Py = 8 (O). 
Ở trạng thái đơn chất hai nguyên tố này phản ứng được với nhau (nhận). 
Trường hợp 3: P„ - P„= 9 = P„= 16 (S), Py= 7 (N). 
Ở trạng thái đơn chất hai nguyên tố này không phản ứng với nhau (loại). 
Vậy X là phosphorus, Y là oxygen. 


MGI+ AgNO, — MNO,+ AgCI 

0,13 mol 0,13 mol 

=(M+ 35,5):0,13 = 6,645 = M= 15,62 

2 kim loại kiểm thuộc hai chu kì kế tiếp nhau = lithium (M = 7) và sodium 


(M= 23). 


-sy 


Bài 6. XU HƯỚNG BIẾN ĐỎI MỘT SÓ TÍNH CHÁT CỦA 
NGUYÊN TỬ CÁC NGUYÊN TÓ, THÀNH PHẢN VÀ MỘT SỐ 
TÍNH CHẤT CỦA HỢP CHẤT TRONG MỘT CHU KÌ VÀ NHÓM 


6.1. Đáp án €. 
6.2. Đáp án D. 
6.3. Đáp án C. 
6.4. Đáp án C. 
6.5. Đáp án C. 
6.6. Đáp án A. 
6.7. Đáp án B. 
6.8. Đáp án D. 
6.9. Đáp án A. 


Z„= 4 = X thuộc nhóm IIA, chu kì 2. 
Z¿= 12 = Y thuộc nhóm lIA, chu kỉ 3. 
Z; = 20 > Z thuộc nhóm lIA, chu kì 4. 
A sai vì nguyên tố nhóm IA mới là các kim loại mạnh nhất trong 1 chu ki. 
B đúng. X thuộc chu kì 2, Y thuộc chu kì 3, Z thuộc chu kì 4. 
C đúng. Trong cùng một nhóm A, tính base tăng dàn theo chiều tăng dần của 
điện tích hạt nhân. 
D đúng. Trong cùng một nhóm A, độ âm điện giảm dần theo chiều tăng dần 
của điện tích hạt nhân. 
6.10. a) Tinh kim loại của nguyên tử một nguyên tố càng mạnh thì tính phi kim của 
nó càng yếu và ngược lại. 
b) Độ âm điện của nguyên tử một nguyên tố càng lớn thi tinh phi kim của nó 


càng mạnh. 


c) Tính phi kim của nguyên tử các nguyên tố biến đổi cùng chiều với độ âm 


điện của chúng. 


6.11. He, Kr và Rn đều thuộc nhóm VIIIA. Quả cầu B tượng trưng cho nguyên tử 


nguyên tố Kr. 


6.12. 
Nhóm IA Nhóm HIA Nhóm VÀ | Nhóm VIIA 
Chu kì 2 | F 
Chu kì 3 Na AI Ẹ | cI 


Thứ tự tăng dần độ âm điện: Na, AI, P, CỊ, F. 


6.13. 
Nhóm | Nhóm | Nhóm | Nhóm | Nhóm | Nhóm | Nhóm 
IA HA HIA IVA VA VIA VIIA 
Chu kì 2 Ẽ 
Chu kì 3 Na Mg AI Sỉ P S dị 


Thứ tự giảm dân tính kim loại: Na, Mg, AI, Si, P, S, CI, F. 


6.14. 
Na,O +H,O -› 2NaOH 
CaO + H,O —› Ca(OH), 
CO, +H,O =>H,CO, 
N,O, + H,O -> 2HNO, 
SO, +H,O —› H,SO, 
CI,O, + H,O —› 2HCIO, 


6.15". 


kiềm 

base mạnh 
acid yếu 
acid mạnh 
acid mạnh 
acid mạnh 


AL. Sĩ P & 


=> Bán kính nguyên tử 
-m— Ðộ âm diện. 
~ Độ âm điện và bán kính nguyên tử của các nguyên tố trong cùng chu kì biến đồi 
ngược chiều nhau. Bán kinh nguyên tử của các nguyên tố trong cùng chu kì giảm 
dần, còn độ âm điện của các nguyên tố trong cùng chu ki tăng dân. 
- Trong một chu Kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, lực hút giữa 
hạt nhân với các electron lớp ngoài cùng cũng tăng theo. Do đó, độ âm điện 


của nguyên tử các nguyên tố thường făng dẳn. 


~ Trong một chu kì, tuy nguyên tử của các nguyên tố có cùng số lớp electron 
nhưng khi điện tích hạt nhân tăng, lực hút giữa hạt nhân với các electron lớp 
ngoài cùng cũng tăng theo. Do đó, bán kinh nguyên tử của các nguyên tố nói 
chung giảm khi đi từ đầu chu kì đến cuối chu ki. 


Bài 7. ĐỊNH LUẬT TUÂN HOÀN - Ý NGHĨA CỦA BẢNG 
TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TÔ HOÁ HỌC 


7.1. Đáp án B. 

7.2. Đáp án: a) D; b) B; c) D. 

7.3. Đáp án D. 

7.4. Đáp án a) D, b) C; c) B. 

T5. 
~ Cấu hình electron: 1s?2s22p°3s?3p°. 
~ Số electron lớp ngoài cùng: 5. 
¬ Phosphorus có tính phi kim. 
~ Công thức oxide cao nhất; P;Os. 
Công thức hợp chất khí với hydrogen: PH:. 
~ Công thức hydroxide cao nhất: H:PO,. 
- P.,O; và H;PO, có tính acid. 


7.6. a) Hợp chất khi với hydrogen của nguyên tố X có công thức XH,. Oxide cao 
nhất của X là XO¿. 


xo; 


Gọi x là nguyên tử khối của X. 


16x2 (B838. ˆ 
Xil6x2 100 2X 2 
b) X thuốc nhóm IVA, nguyên tử khối là 28. X là silicon (Sỉ). 
7.7. Hợp chất với hydrogen là RH, = Oxide cao nhất có công thức là: R.O,. 


._2R _25,93 
_ 166 74/07 


=R= 14 = R là nguyên tố nitrogen (N). 


Ta có: 


7.8. Nhóm VIA nên hợp chát oxide bậc cao là RO¿. 
Ta có: R40 =R= 32 (sulfur). 
48 60 


= Công thức oxide cao nhất là: SO... 


100 


7.9. Oxide cao nhất của R là R,O, nên R thuộc nhóm VA. 
= Hợp chất với hydrogen là RH,. 


Ta có: Ô=- 52 —,R.= 31 (P), 
Hợp chất với hydrogen là PH,. 


7.10*. Hợp chất với hydrogen có công thức là RH,. 
= Hợp chất oxide cao nhất có công thức là R„O,„. 
Ta có: 
2R _27,27 


16(8x) 72,73 


=>Sx=4vàR= 12. 


Vậy R là carbon = oxide cao nhất của R là CO, và hợp chất khí với hydrogen 
là CH,. 


ÔN TẬP CHƯƠNG 2 


OT2.1. Đáp án A. 

OT2.2. Đáp án B. 

OT2.3. Đáp án B. 

OT2.4. Đáp án C. 

©T2.5. Tính phi kim tăng dần: AI, Si, P. 

OT2.6. Tính base giảm dần: NaOH, Mg(OH),, Al(OH);. 


OT2.7. Oxide cao nhất của nguyên tố R là RO, = công thức hợp chất khí với 
hydrogen của R là RH.. 


%m; _ 9412_ M; _M ~a2 
%m, 588 2M, g 7n 


Oxide cao nhất của nguyên tó R là SO,. 


OT2.8. Hợp chất khí với hydrogen của nguyên tố R là RH,— Oxide cao nhất của 
Rlà RO,. 
%m, _ 100-533 _ M, 
Wm, 533 2M 


Nguyên tố R là silicon (Si). 
OT2.9*. Gọi số proton của X, Y là Z„ và Z„ 


Zv,=Z„*1 
Nếu X trước Y thì J^* k 
\Z.+z=2 


, R "”x. 
Nếu Y trước X thì 
27,+Z,=23 


=Z¿= 7,3 (vô li) 


= Z,= 8 (oxygen); Z„ = 7 (nitrogen) 


Công thức phân tử của X;Y là NO;. 


OT2.10*. Giả sử X đứng trước Y. 
X, Y thuộc cùng nhóm và ở hai chu kỉ liên tiếp. Do đó, X và Y có thẻ cách nhau 

8, 18 hoặc 32 nguyên tô. 
Z„=25 
Z„+Z, =58 PP =33 
Zy=7Z„+8 _ |[Z„ =20 
Z,=Z„+18 | |Z„ =38 
Zv=2„+32 ƒZ„ = 13 
\ÌZy=45 


Œ) 
(2) 
(3) 


Nhận thấy trường hợp (2) thoả yêu cầu để bài nên X thuộc chu kì 4, nhóm IIA 
(calcium) và Y thuộc chu kì 5, nhóm IIA (strontium). 


Chương 3. lẲiÊN KẾT H0Á HỌC 


Bài 8. QUY TÁC OCTET 


8.1. Đáp án A. 
8.2. Đáp án C. 
8.3. Đáp án D. 
8.4. Đáp án D. 
8.5. Đáp án D. 


8.6. Đáp án A. Trong quá trình hình thành phân tử magnesium oxide MgO, 
nguyên tử magnesium đã đạt được cấu hình bền của khí hiếm gần nhất 
bằng cách cho đi 2 electron. 


8.7. Đáp án D. Có 4 nguyên tử trong các phân tử đã cho đạt cáu hình electron bền 
của khí hiếm neon là O, Na, F và C. 


8.8. Đáp án D. Trong phân tử BF;, nguyên tử B mới chỉ có 6 electron ở lớp ngoài 
cùng, chưa đạt được cơ cầu bền của khí hiếm gần nhát. 


8.9. Nguyên tử oxygen đạt được cấu hình bền của khí hiếm neon trong MgO 
(chất rắn), H,O (chất lỏng) và O, (chất khi). 


8.10. Trong phân tử potassium iodide (KI), nguyên tử K và I lần lượt đạt được cơ 
cấu bên của khí hiếm gần nhất là argon (Ar) và xenon (Xe). 


9.1 


9.2. 
9.3. 
9.4. 


9.5. 
9.6. 


9.7. 
9.8. 


9.9. 


Bài 9. LIÊN KÉT ION 


. Đáp án B. 


Đáp án D. 

Đáp án C. 

Đáp án A. 

Đáp án B. 

Khi cho sodium phản ứng với sulfur, mối nguyên tử sodium trong 2 nguyên tử 
sodium sẽ nhường 1 electron cho nguyên tử sulfur. Kết quả có sự hình thành 
2 ion Na" và 1 ion S°”. Các ion này sẽ hút nhau theo lực hút tĩnh điện tạo thành 
phân tử Na;S. 

Đáp án C. 

Khi cho magnesium tác dụng với chlorine, nguyên tử magnesium sẽ nhường 2 
electron cho 2 nguyên tử chlorine. Mỗi nguyên tử chlorine sẽ nhận 1 electron. 


Kết quả có sự hình thành 1 ion Mg? và 2 ion CI'. Các ion này sẽ hút nhau theo 
lực hút tĩnh điện tạo thành phân tử MgCI];. 


Chú ý Mu„e = 58,5; M.„.s„„„ =169; M.„,s„¿ = 144 nên lượng sodium người 
5% 23 40.5% 23 _ 0,05 x 23 


đó tiêu thụ trong một ngày = 585 + 1 an 


= 2042gam 


= 2042 mg < 2 300 mg. 
Vậy lượng sodium tiêu thụ này còn nằm trong mức giới hạn cho phép. 


9.10. Gồm các bước: 


104 


~ Trước hết vẽ một khối lập phương: 


~ Chia khối lập phương đã vẽ thành 8 khối lập phương nhỏ bằng cách nối 
điểm giữa của mỗi cạnh với điểm giữa của cạnh đối diện và điểm giữa của 
mỗi mặt với điểm giữa của mặt đối diện: 


- Đặt các ion sodium và ion chloride vào các đỉnh của khối lập phương và 


các điểm giữa của các cạnh cùng các mặt. Chú ý ion chloride có kích thước 
lớn hơn ion sodium. Tâm của khối lập phương không nhát thiết là ion sodium 
hay ion chloride, nhưng bắt buộc các ion trái dấu phải luân phiên nhau trong 


không gian của mạng tinh thẻ. 


®-cr o-¬.- 


9.11*. Do hợp chất ion được hình thành bởi các ion có điện tích lớn hơn sẽ tạo ra 


liên kết bền hơn và các hợp chất ion có độ dài 
liên kết bền hơn nên: 
a) NaCl và Na,O. 


iên kết ngắn hơn sẽ hình thành 


lon O2 có điện tích lớn hơn ion CI”, ngoài ra kích thước ion O” lại nhỏ hơn 


ion CI nên liên kết trong Na,O bên hơn so với NaCl. 


105 


b) NaCl và NaF. 

Tuy các ion CỊ và F~có cùng điện tích, nhưng kích thước ion F~ nhỏ hơn ion 
CI nên liên kết trong NaF bên hơn so với NaCl. 

Thật vậy, hợp chất ion có liên kết bền hơn sẽ có nhiệt độ nóng chảy cao hơn. 
Nhiệt độ nóng chảy của 3 hợp chất đã cho là: 


NaO | NaF NaCI 


Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1132 | 993 801 


9.12*. Nhiệt độ nóng chảy của hợp chất ion là nhiệt độ tại đó có đủ năng lượng 
dưới dạng nhiệt để phá vỡ lực hút tĩnh điện mạnh giữa các ion và phá vỡ cấu 
†rúc mạng tinh thể, chuyển trạng thái chát từ rắn sang lỏng. 

Hợp chất ion có liên kết bền hơn sẽ có nhiệt độ nóng chảy cao hơn. 

- Do điện tích anion hình thành hợp chất MgO cao hơn so với điện tích 
anion hình thành hợp chất MgF;, trong khi bán kinh anion ©?- và F“ là khác 
biệt không đáng kẻ (O và F cùng chu kì 2) nên MgF; phải có nhiệt độ nóng 
chảy thấp hơn MgO. 

— Do điện tích cation hình thành hợp. chất MgF; cao hơn điện tích cation hình 
thành hợp chất NaF, trong khi bán kính cation Mg?' lại nhỏ hơn cation Na” nên 
NaF phải có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn MgF.. 

Vậy X là NaF; Y là MgF; và Z là MgO. 


9.13. Do phân tử NaCl có |q,|= |q;| = 1 đơn vị diện tích; phân tử MgO có |q.| = |q;|=2 
đơn vị diện tích, ngoài ra bán kính cation Mg" lại nhỏ hơn bán kính cation Na” 
và bán kính anion O2“ cũng lại nhỏ hơn bán kính anion CIF nên liên kết trong 
MgO bên hơn nhiều so với trong NaCI, dẫn đến nhiệt độ nóng chảy và nhiệt 
độ sôi của MgO cao hơn nhiều so với NaCI (NaCI nóng chảy ở 801 °C và sôi 
ở 1 413 °C; MgO nóng chảy ở 2 850 °C và sôi ở 3 600 °C ). 


9.14. Do có sự khác nhau về kích thước và số lượng tương đối của các ion liên 
kết với nhau nên cấu trúc tinh thẻ của các hợp chất ion khác nhau sẽ có kích 
thước và hình dạng khác nhau. 


106 


9.15. Do các hợp chất ion có cấu trúc tinh thẻ và lực hút tĩnh điện mạnh nên chúng 
thường tổn tại ở trạng thái rắn và cứng trong điều kiện thường. Tuy nhiên, 
chúng lại rất giòn do khi bị tác động bởi một lực, cứ một lớp ion bị khẽ dịch 
chuyển kéo theo toàn bộ sự sắp xếp sẽ bị xáo trộn do các ion trái dấu tự đẩy 
nhau, khiến mạng tinh thể bị vỡ (xem hình minh hoạ). 


9.16. Lập phương tâm diện (kí hiệu là FCC: face centered cubic) là cấu trúc lập 
phương với 8 ion (hoặc nguyên tử) nằm ở các đỉnh hình lập phương và 6 ion 
(hoặc nguyên tử) khác nằm ở tâm của các mặt của hình lập phương. 

Tinh thể NaCI được coi là sự đan xen giữa một mạng lập phương tâm diện 
của các anion với một mạng lập phương tâm diện của các cation (xem hình 
minh hoạ). 


⁄® 


Bài 10. LIÊN KÉT CỘNG HOÁ TRỊ 


10.1. Đáp án A. 
10.2. Đáp án A. 
10.3. Đáp án A. 


10.4. Đáp án D. Phân tử CF; vừa có liên kết cộng hoá trị phân cực giữa các 
nguyên tử C và nguyên tử F, vừa có liên kết cộng hoá trị không phân cực giữa 
các nguyên tử C với nhau. 


10.5. Đáp án D. Liên kết C-H có hiệu số độ âm điện giữa hai nguyên tử tham gia 
liên kết là (3,16 — 2,96) = 0,2 < 0,4 nên là liên kết cộng hoá trị không phân cực. 


10.6. Đáp án B. Do nguyên tử hydrogen có độ âm điện nhỏ nhất nên lực kéo 
electron về phía nguyên tử nitrogen mạnh nhất ở liên kết N-H. 


10.7. Đáp án B. Do nguyên tử fluorine có độ âm điện lớn nhất nên liên kết C-F là 
phân cực nhắt. 


10.8. Đáp án D. Hợp chất KOH chứa cả liên kết cộng hoá trị và liên kết ion. 
kỉ s#m| 

10.9. Đáp án D. 

10.10. Đáp án C. 

10.11. Đáp án D. 

10.12. Đáp án C. Độ bên của liên kết tăng khi độ dài của liên kết giảm. 


10.13. Nguyên tử nitrogen có 5 electron lớp ngoài cùng, nguyên tử hydrogen có 
1 electron lớp ngoài cùng. Trong phân tử NH;, nguyên tử nitrogen góp 3 
electron, mỗi nguyên tử hydrogen góp 1 electron hình thành 3 cặp electron 
chung giữa nguyên tử nitrogen và 3 nguyên tử hydrogen như sau: 


H:N:H 
H 


108 


10.14. Ta có bảng sau: 


Công thức H:N:H 

electron H 

Công thức =. H-N-H s2=C=Ê 
Lewis H-Q-H H :Q=C=Q 

Công thức hượi H-N-H -c= 
cấu tạo H-O-H H O=C=O 


10.15. Trong phân tử ozone có liên kết cho - nhận nên công thức Lewis và công thức 
cầu tạo của ozone lần lượt là: 


.ựg.. . O 
:O::O:Q: ⁄ NI 
.. .. lê) O 


10.16. Sự hình thành liên kết cho — nhận trong ion ammonium từ ammonia và 


proton (H°): 
Lọ sụn + 
H-N: Sản 
H H 
Ammonia Proton lon ammonium 
10.17. 


— Giống nhau: Liên kết ion và liên kết cộng hoá trị đều là nguyên nhân giúp 
các nguyên tử hình thành nên phân tử, trong đó các nguyên tử trong phân tử 
đều đạt được cơ cấu bền vững của khí hiếm gần nhất. 

Ví dụ liên kết ion là nguyên nhân hình thành liên kết giữa nguyên tử sodium 
và nguyên tử chlorine tạo nên phân tử sodium chloride. Liên kết cộng hoá trị 
là nguyên nhân hình thành liên kết giữa hai nguyên tử chlorine tạo nên phân 
tử chiorine. Trong các phân tử trên, các nguyên tử sodium và chlorine đều đạt 
được cơ cấu bền vững của khí hiếm neon và argon. 


109 


— Khác nhau: 
Loại Z3 ủi sa ca 
liên kết Liên kết ion Liên kết cộng hoá trị 
Bản Là lực hút tĩnh điện giữa các ion |. R 
chất |trái dấu. Là sự tạo thành các cặp eletron chung. 


Điều | Xuất hiện giữa nguyên tử của | Xuất hiện giữa nguyên tử của các 
kiện [các nguyên tố khác biệt nhau | nguyên tố giống nhau hay gần giống 
liên kết | về bản chất hoá học. nhau về bản chất hoá học. 
Ví dụ Sodium (Na) và chlorine (Cl) h: Hai nguyên tử. chlorine (Cl) trong. phân 
nguyên tử của các nguyên tô | tử chlorine (Cl;) giông nhau về bản 
khác nhau về bản chất hoá học. | chất hoá học. 


10.18. a) Công thức Lewis và công thức cấu tạo của hydrogen sulfide là: 
b) Nồng độ ppm (parts per million - thành phàn phân triệu) của H„S trong 
không khí là số lit khí H„S có trong 1000000 L không khi. 


Ví dụ nếu trong 1000 L không khí có lấn 0,1 L H,S 


1000000 x 0,1 
———————=f100 
1000 LH,S. 


Ta nói nồng độ ppm của H„S trong không khí là 100 ppm. 


thì trong 1000000 L không khí có 


c) Thẻ tích không khí = thẻ tích gian phòng = 3x 4x 6= 72 mề. 
24.79 10 
34 


Trong 72 m° tức trong 72000 L không khí có 7,3 L H;S nên trong 1 000 000 L 


: ._„ 1000000 x 7,3 
không khí có 72000 


là 101,38 ppm nên gây kích thích màng phỏi. 


Thể tích của 10 gam H,S = l4/:l!Ê 


~ 101,38 L H,S. Vậy nồng độ H,S trong gian phòng 


10.19. Sơ đổ biểu diễn sự xen phủ giữa orbital 1s của nguyên tử hydrogen và 
orbital 3p của nguyên tử chlorine trong sự hình thành liên kết ơ trong phân tử 
hydrogen chloride (HCI): 


H GI HỚI . 


110 


10.20. Dựa theo kết quả trong bảng sau: 


C-C | C=C | C=C 
Độ dài liên kết ( A ) 1,54 1,34 1,20 


Năng lượng liên kết (kJ/mol) 347 614 839 


Ta thấy độ dài liên kết và năng lượng liên kết biến thiên fỉ lệ nghịch với nhau: 
Năng lượng liên kết lớn thì độ dài liên kết ngắn (và ngược lại). 

10.21. Tuy có độ âm điện xắp xỉ nhau nhưng phân tử nitrogen có liên kết ba (N=N), 
còn phân tử chlorine chỉ có liên kết đơn (CI-Cl) nên phân tử nitrogen có năng 
lượng liên kết (945 k.J/mol) lớn hơn nhiều so với phân tử chlorine (243 kJ/mol), 
dấn đến phải tiêu tốn năng lượng nhiều hơn đề phá vỡ liên kết trong phân tử 
nitrogen so với trong phân tử chlorine. Vì vậy ở điều kiện thường, nitrogen 
kém hoạt động hơn nhiều so với chlorine. 


10.22. Trên biểu đồ, năng lượng tối thiểu đại diện cho độ bẻn liên kết và khoảng 
cách r„tại mức năng lượng tối thiểu gọi là độ dài liên kết. Do đó phân tử H; có 
năng lượng liên kết là 432 k.J/mol và có độ dài liên kết H-H là 74 pm. 


10.23. Sodium chloride là hợp chất ion nên chỉ tan trong dung môi phân cực là 
nước, không tan trong dung môi không phân cực là dầu hoả. 


10.24. Benzene (C,H,) là hợp chất không phân cực nên benzene không tan trong 
dung môi phân cực (nước) mà tan tốt trong các dung môi không phân cực 
như tetrachloromethane (CCI,), hexane (C;H;„),.... 


10.25*. Ba phân tử đầu đều là các phân tử phân cực, do tổng moment lưỡng cực 
không triệt tiêu. Hai phân tử sau đều là các phân tử không phân cực do tổng 
moment lưỡng cục triệt tiêu. 


10.26". 


a) Phân tử CO; có dạng đường thẳng nên CO, là phân tử không phân cực; 
Phân tử SO, có dạng góc nên SO. là phân tử phân cực. Như vậy CO, là phân 
tử không phân cực nên CO, tan kém trong nước là dung môi phân cực, trái 
với SO, là phân tử phân cực nên SO, tan được nhiều hơn trong nước là dung 
môi phân cực. 

b) Trên đồ thị, độ tan của CO; trong nước giảm khi nhiệt độ tăng. 

c) Nước giải khát có gas là nước giải khát được nạp khi CO,. Trong sản xuất, 
người ta nạp CO; vào nước giải khát ở nhiệt độ thắp và áp suất cao để CO, 
tan được nhiều hơn. Khi uống nước giải khát có gas, nhiệt độ cao trong dạ dày 
làm CO; nhanh chóng theo đường miệng thoát ra ngoài, mang đi bớt một nhiệt 
lượng trong cơ thể làm cho người uống có cảm giác mát mẻ, dế chịu. 

Do CO, tan tốt trong nước ở nhiệt độ thấp hơn nên đẻ giữ lại lượng CO, trong 
nước, người ta thường ướp lạnh các loại nước giải khát trước khi sử dụng. 

d) Oxygen là phân tử không phân cực nên khả năng tan trong nước là dung 
môi phân cực cũng kém. Giống như độ hoà tan của carbon dioxide trong 
nước, độ hoà tan của oxygen giảm khi nhiệt độ tăng. Do đó vào mùa lạnh, 
cá có thể thở dễ dàng bằng lượng oxygen tan trong nước, còn mùa hè lượng 
oxygen tan trong nước ít hơn nên chúng phải thường ngoi lên mặt nước 
đề thở. 


Bài 11. LIÊN KÉT HYDROGEN VÀ TƯƠNG TÁC 
VAN DER WAALS 


11.1. Đáp án D. 


11.2. Đáp án D. 


11.3. Đáp án A. 


11.4. Đáp án A. Liên kết hydrogen liên phân tử là lực hút tĩnh điện giữa nguyên 


112 


tử H (thường trong các liên kết H-F; H-N; H-O ở phân tử này) với một trong 
các nguyên tử có độ âm điện mạnh (thường là N; O; F) ở một phân tử khác. 


11.5. Đáp án B. Liên kết hydrogen nội phân tử là lực hút tĩnh điện giữa nguyên tử H 
( thường trong các liên kết H-F; H-N; H-O) ở một phân tử với một trong các 
nguyên tử có độ âm điện mạnh (thường là N; O; F) ở ngay chính phân tử đó. 

11.6. Đáp án B. Tương tác van der Waals xuất hiện là do sự hình thành các lưỡng 
cực tạm thời cũng như các lưỡng cực cảm ứng. Các lưỡng cực tạm thời xuất 
hiện là do sự chuyển động của các electron trong phân tử, đó là lúc electron 
tập trung về một phía trong phân tử. 

11.7. Đáp án B. Do có khối lượng phân tử lớn nhất nên tương tác van der Waals 
giữa các phân tử Xe là lớn nhất, dẫn đến khí hiếm Xe có nhiệt độ sôi cao nhất. 

11.8. a) 

E=== li t= —t”-—— đ“—mwú>—= t —ứnhhẺ— 8° —n th=—— 


CH; z CH; E 
j h 
h h 


Liên kết hydrogen giữa methanol và nước 


b) H 
N: 
h lể tái 
H D 
l ng: syzzns-: 
n ? —q Ko cOHs vu 2eh 4 
H; /⁄ Là H 
+ — 
H kí 
_ cứ đời 
HZ 


Liên kết hydrogen giữa ethylene glycol và nước 


Do methanol và ethylene glycol tạo được liên kết hydrogen với nước nên 
methanol và ethylene glycol đều tan vô hạn trong nước. 


113 


11.9. H 
N- 
H é 
õ+ Là 
ì Ũ H 3 
_~O-... BUỔI c: LG. 
H„C ~H Ea, -- +4 #. 
lj ở / — 
8 oh: }† 
im _d 
H;C 
Ps‹Ê 
.. 
/ 


H-..] 
⁄ke2<< s46 ác 
H H 
Liên kết hydrogen nội phân tử ethylene glycol 


11.10. Tương tác van der Waals và liên kết ion đều là các lực hút tĩnh điện. Tuy 
nhiên, tương tác van der VWaals là lực hút tính điện giữa các phân tử trung hoà 
nên yếu hơn nhiều so với liên kết ion là lực hút tĩnh điện giữa các ion trái dấu. 


11.11. Oxygen có khối lượng phân tử cao hơn nitrogen, do đó tương tác van der 
Vwals giữa các phân tử oxygen mạnh hơn so với nitrogen. Kết quả oxygen 
lỏng có nhiệt độ sôi cao hơn nitrogen lỏng. Thật vậy, oxygen lỏng sôi ở -183 °C, 
trong khi nitrogen lỏng sôi ở - 195,8 °C. 


114 


11.12. Phân tử có kích thước lớn thường đi đôi với nhiều electron. Chính vì vậy 
khả năng tạo các lưỡng cực tức thời và lưỡng cực cảm ứng của các phân tử 
có kích thước lớn cũng nhiều hơn, từ đó tương tác van der Waals giữa các 
phân tử lớn cũng mạnh hơn, nên các phân tử có kích thước lớn “dinh” với 
nhau hơn so với các phân tử có kích thước nhỏ. 


11.13*. Khi đi từ F; đến I., do khối lượng phân tử các halogen tăng dần làm tương 
tác van der VWaals giữa các phân tử halogen cũng tăng dần, kết quả các phân 
tử halogen "dính" với nhau chặt hơn, nên fluorine và chlorine ở trạng thái khí, 
còn bromine ở trạng thái lỏng và iodine ở trạng thái rắn. 

11.14". 

a) Các nguyên tố đầu tiên trong mỗi nhóm VA, VIA, VIIA (N, O, F) có kích 
thước nhỏ và có độ âm điện lớn, kết quả trong các hợp chất NH;; H,O; HF 
xuất hiện liên kết hydrogen liên phân tử làm các hợp chất này có nhiệt độ sôi 
cao bắt thường so với các hợp chất còn lại trong mối nhóm. 

b) Hợp chất với hydrogen của các nguyên tố còn lại trong mỗi nhóm có 
nhiệt độ sôi tăng dần khi khối lượng phân tử của chúng tăng. Vì khi khối lượng 
phân tử tăng, tương tác van der Waals giữa các phân tử trong hợp chất cũng 
tăng làm các phân tử "dinh" với nhau chặt hơn, dẫn đến nhiệt độ sôi của 
chúng dần cao hơn. 


11.15*. Hai hợp chất đã cho có cùng công thức phân tử, tức cùng khối lượng 
phân tử. Tuy nhiên phân tử neopentane có dạng hình cầu nên diện tích 
bề mặt tiếp xúc giữa các phân tử neopentane nhỏ hơn so với các phân tử 
pentane. Kết quả các phân tử pentane "dinh" với nhau hơn so với các phân 
†ử neopenftane nên nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của pentane (—130 °C 
và 36,0 °C), cao hơn so với neopentane (—16,6 °C và 9,5 °C). 


11.16". CHCI; là một phân tử phân cực, trong khi CCI, là một phân tử không phân 
cực. Như vậy, CHCI., đáng li phải có nhiệt độ sôi cao hơn CCI,. Tuy nhiên thực 
tế CCI, lại có nhiệt độ sôi cao là 76,8 °C, cao hơn so với CHCI; là 61,2 °C. Điều 
này là do phân tử CCI, có kích thước lớn hơn CHCI, nên có số electron cũng 
nhiều hơn CHCI,, do đó tương tác van der Waals giữa các phân tử CCI, mạnh 
hơn so với CHCI; làm cho CCI, có nhiệt độ sôi cao hơn CHƠI.. 


T15 


ÔN TẬP CHƯƠNG 3 


OT3.1. Đáp án D. lon Li* có cấu hình electron của khí hiếm helium. 


OT3.2. Đáp án A. Trong sự hình thành phân tử lithium fluoride (LiF), ion lithium 
và ion fluoride đã lần lượt đạt được cấu hình electron bền của các khí hiếm 
helium và neon. 


OT3.3. Đáp án B. Phân tử BaCI, và Na,O có sự liên kết giữa kim loại điển hình và 
phi kim điển hình nên chúng có liên kết ion. 


OT3.4. Trong số các phân tử CI,, O,, CCI,, CO, và SO,, các phân tử CỊ; và O„ 
không hình thành moment lưỡng cực, còn phân tử CCI, có dạng tứ diện đều 
và phân tử CO, có dạng đường thẳng nên phân tử CCI, và phân tử CO; có 
tổng moment lưỡng cực bằng không. Vậy các phân tử Cl;, O;, CCI, và CO„ 
đều là phân tử không cực. Phân tử SO, có dạng góc nên là phân tử có cực. 


OT3.5. Phân tử NaF và MgO có cùng 20 electron và khoảng cách giữa các hạt 
nhân là tương tự nhau (235 pm và 215 pm), tuy nhiên nhiệt độ nóng chảy của 
MgO cao hơn nhiều so với NaF, đó là do các ion magnesium và oxide mang 
điện tích lần lượt +2 và =2 nên có lực hút tĩnh điện mạnh hơn nhiều so với các 
ion sodium và fluoride chỉ mang điện tích lần lượt là +1 và —1. 


OT3.6. Lực hút tĩnh điện mạnh giữa các ion âm và ion dương làm cho LiF và NaClI 
đều có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao. Do các ion lithium và sodium 
đều mang điện tích +1, các ion fluoride và chloride đều mang điện tích —1 nên 

lực hút tĩnh điện ở đây phụ thuộc vào khoảng cách giữa các ion trong mỗi phân 

ử. Nếu các ion càng nhỏ, chúng càng gần nhau hơn dẫn đến lực hút tĩnh điện 

lớn hơn. Do kích thước ion Na" lớn hơn ion Lỉ”, kích thước ion CỊ lớn hơn ion 

F nên lực hút tĩnh điện giữa các ion trong phân tử LiF lớn hơn trong phân tử 

NaCl làm nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy của NaCl cao hơn LiF. 


Bảng số liệu tham khảo: 


LiF (°C) NaCI (°C) 
Nhiệt độ nóng chảy 848,2 800,7 
Nhiệt độ sôi 1680,0 1465,0 


116 


©T3.7. Ta có công thức của Na.O,: 
Na KŠ : Ö:| Na 


Công thức này cho thấy trong phân tử Na,O,, liên kết giữa 2 nguyên tử 
oxygen là liên kết cộng hoá trị không phân cực. Ngoài ra, mỗi nguyên tử 
sodium nhường 1 electron cho mối nguyên tử oxygen, hình thành nên các 
ion l9 và 2 ion Na'. Những ion này hút nhau bằng lực hút tĩnh điện tạo nên 
phân tử Na,O,. 


OT3.8. Liên kết hydrogen không phải là sự xen phủ giữa các orbital, mà chỉ là lực 
hút tĩnh điện giữa nguyên tử hydrogen mang một phần điện tích âm đã liên 
kết với một nguyên tử có độ âm điện lớn (thường là N, O, F) với một nguyên 
tử có độ âm điện lớn khác (thường là N, O, F). 

Ví dụ ta có liên kết hydrogen giữa các phân tử H.O như sau: 


Ệ 


Bề xơ 
mi 


OT3.9. 
a) Chiều dài liên kết fỉ lệ nghịch với năng lượng liên kết giữa các nguyên tử 
carbon trong các hydrocarbon đã cho . 
b) Giá trị các năng lượng liên kết tăng theo thứ tự C-C; C=C; CzC do độ bền 
các liên kết tăng dần theo thứ tự C-C; C=C; CzC 

OT3.10. Ethane (C;H,) và fluoromethane (CH.F) có kích thước tương đương nhau 
và đều có 18 electron. Như vậy tương tác van der Waals giữa các phân tử 
trong mỗi hợp chất là tương tự nhau dẫn đến nhiệt độ sôi của chúng lẽ ra 
phải tương tự nhau. Tuy nhiên, C,H, là phân tử không phân cực, còn CH,F là 
phân tử phân cực nên nhiệt độ sôi của CH,F cao hơn C.H, khoảng hơn 10°. 


T17 


Chương 4. PHÁN ỨNG 0XI H0Á —- KHỦ 


BÀI 12. PHÁN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ VÀ ỨNG DỤNG 
TRONG CUỌC SÔNG 
12.1. Đáp án B. 
12.2. Đáp án B. 
12.3. Đáp án D. 
12.4. Đáp án B. 
12.5. Đáp án C. 
12.6. Đáp án B. 
12.7. Đáp án D. 
12.8. Đáp án B. 
12.9. Đáp án C. 
12.10. Đáp án B. 
12.11. Số oxi hoá của các nguyên tố trong các chất và ion theo thứ tự: 
a) Fe: 0; N„ 0; SO,: +6, -2; H,SO,: +1, +6, -2; CuS: +2, -2; Cu,S: +1, —2; 
Na,O„: +1, 1; H,AsO,: +1, +5, ~2. 
b) Br,: 0; O; 0, HCIO,: +1, +5, -2; KCIO,: +1,+7, -2; NaClIO: +1,+1, -2; 
NH,NO;: -3,+1,+5, -2; N;O: +1, -2; NaNO,: +1, +3, —2. 
c) Br;~1; POƒ : +5, ~2; MnO¿: +7, -2;ClO: +5, -2; H,PO¿,: +1,+5, ~2; 
S2 +8, -2; NH¿ : ~3, +1. 
d) MnO;: +4, ~2; K,MnO,: +1, +7,—2; K,Cr,O„ +1, +6,~2; K,CrO,: +1, +6, ~2; 
Cr,(SO,);: +3, +6, =2; NaCrO,: +1, +3, 2. 
e) FeS;: + 2, -1; FeS: +2, -2; FeO: +2, -2; Fe,O;: +3, -2; Fe;O,: + bi -2: 
Fe,O„ + = ,—2. Ệ 


đe 


“a 0 Là +4 +4 +8 48 .ả 

12.12. a) S¬S+ 2e, S¬S+ 4e, S¬S+2e; S+ 2e >S 
-8 0 0 +2 +2 +. +4 +5 + +2 
b) N>N+3e; N—N+ 2e; N>N+ 2e; N—N+@; N+ 3e —N 


12.13. Những phản ứng (e), (e) và (g) là phản ứng oxi hoá — khử do có sự thay đổi 
số oxi hoá của các nguyên tố trong phản ứng. 


9 +1 j #& 9 
c) C+H,O —#—› CO +H, 
0 +1 +2 0 
e) Ca +2H,O ——› Ca(OH), + H, 
+7 -2 ng +6 “4 0 
g) KMnO, —“—›K,MnO, + MnO,+O, 


12.14. Phản ứng (1), (2) và (4) là phản ứng oxi hoá — khử. 
Cân bằng phản ứng: 


2Fe(s) + O; + 2H;O —› 2Fe(OH); () 
2Fe(s) + O, + 2H,O + 4CO, —› 2Fe(HCO,), (2) 
Fe(HCO,), — Fe(OH)„ + CO, (3) 


2Fe(OH), + O, + (2n - 4)H,O — 2(Fe,O..nH,O) (4) 
12.15. Phản ứng thuỷ phân và phản ứng lên men: 


(1) (C;HuO,,+nH,O ——> nC,H„O, 

(2) C,H,O, —””*_y 2CH,OH+2CO, 

Phản ứng (2) là phản ứng oxi hoá — khử do có sự thay đổi số oxi hoá của 
nguyên tố C. 


Cân bằng phản ứng oxi hoá — khử trên bằng phương pháp thăng bằng electron. 
CH„O, —#8—, 2 ;H.OH + 2CO, 


12.16. a) 2H,$ + SO, —› 3§| + 2H,O 
(Chất khử)(Chất oxi hoá) 
b) SO, + CỊ, + 2H,O —› H,SO, + 2HCI 
(Chất khử)(Chất oxi hoá) 


c) 4FeS; + 11O, — 2Fe,O, + 8SO, 
(Chất khử)(Chất oxi hoá) 
d) C,;H,;O,, + 24H,SO, —› 12CO,† + 24SO,† + 358H,O 
(Chất khử)(Chắt oxi hoá) 
12.17'. a) Ta có: số mol manganese(Il) sulfate = 0,02 mol 
10KI + 2KMnO, + 8H,SO, —› 5l, + 2MnSO, + 6K;SO, + 8H„O 
0,1 mol —> 0,05 mol — 0,02 mol 
Khối lượng iodine tạo thành: 12,7 g 
b) Khối lượng potassium iodide đã tham gia phản ứng: 15,6 g. 
12.18. 10Fe + 6KMnO, + 24H,SO, — 5Fe.(SO,), + 3K,SO, + 6MnSO, + 24H,O 
0,25 mol—0,15 mol 
Thể tích dung dịch KMnO, 1M đã phản ứng là 150 mL. 


12.191. 
Fe,O,(s) + (6x = 2y)HNO,(ag) —› xFe(NO,);(aq)+ (3x = 2y)NO,(g) + (3x —y)H;,O(J) 


03mol -› 0,1 mol 


Từ dữ kiện đề ra: 0,1x = 0,3 x (3x — 2y) = 
là Fe,O,. 


' ' Công thức của iron oxide 


12.20*. Muốn biết lái xe có vi phạm luật hay không cần phải tính hàm lượng ethanol 
†rong máu người lái xe, sau đó so sánh với tiêu chuẩn cho phép để kết luận. 


a) Phương trình hoá học của phản ứng chuẩn độ xảy ra: 
3CH,CH,OH + K .Cr,O, + 4H,SO, —› 3CH,CHO + Cr.(SO,), + KSO, + 7H,O 
Số mol ethanol = 3 x n(K,Cr,O,) = 3 x 0,01 x 0,02 = 0,0006 mol. 


C% (ethanol) = ¬ 100%= 0,11% > 0,02% — Vậy người lái xe phạm luật. 


120 


ÔN TẬP CHƯƠNG 4 
OT4.1. Đáp án B. 
OT4.2. Đáp án A. 
OT4.3. Đáp án C. 
OT4.4. Đáp án A. 
OT4.5. Đáp án C. 
OT4.6. Số oxi hoá các nguyên tố có đánh dấu * theo thứ tự: 
a) +6, +5, +4, +3, —1. 
b) —3, +6, +7, +3. 
OT4.7. 
0 -1 0 ~1 
a) Brz+2KI' — lz+2KBr 
Br, là chất oxi hoá do số oxi hoá giảm từ 0 xuống —1. 
b) 3Zn +8HÑO, — 3ZD(NO,),+3NO +4H,O 
Zn là chất khử do số oxi hoá tăng từ 0 lên +2. 
e) K,Cr;O, + 14HCI — 2CrCI, + 2KCI+3CI; +s 7H,O 
KCr,O; là chất oxi hoá do số oxi hoá giảm từ +6 xuống +3. 
OT4.8. Phản ứng oxi hoá — khử: 3Cl; + 2Fe —› 2FeCl; 
Phản ứng không phải oxi hoá - khử: _ BaO + H;O —› Ba(OH); 
OT4.9. a) Vai trò của các chất: 


h * “ 
CH„O, — #9 ý 2G,H/O+2CO, (1) 
Gilucose vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử. 

* 0 “ng 9 
Ễ HO + O,—?P> C.H,O, +H,O (2) 


(Chất khử) (Chất oxi hoá) 
b) C,H„O,—#2_,2E,HO_— #2 ,2Ẻ,H,O, 
05mol_ — 1 mol 
Do hiệu suất của cả quá trình là 50%. Khi lượng glucose là 180 gam. 
©T4.10. a) Cân bằng phương trình phản ứng. 
5CaC,O, +2KMnO, + 8H,SO, — 5CaSO, + K,SO, + 2MnSO, + 10CO,† +8H,O 


b) Số mol KMnO, cần dùng để phản ứng hết với calcium oxalate kết tủa từ 1 mL 
máu là: 10° mol 


2KMnO, — 5CaSO, 

10 mol —› 2,5x10Ê mol 

Khối lượng ion calcium (mg) trong 100 mL máu là: 

2,5x 10x40x103x 100 = 10 mg/100 mL. 

OT4.11. M(NH,CIO,) = 117,5 amu. 
2NH,CIO, —› N,+ CI,+ 2O, + 4H„O 
3O,+4AI — 2AI,O, 
Số mol oxygen = Số mol ammonium perchlorate = 'ử x40° 
Khối lượng aluminum phản ứng: 230 tắn 
Khối lượng aluminum oxide sinh ra: 434 tắn. 
OT4.12. AI: xmol và Zn: y mol. Số mol O„: 0,45 mol. 

4AI +3O, —› 2AI,O, 

2n +O, — 2Z7nO 

27x + 65y = 30,3 (1) 

3x+ = 0,45 (2) 

4. 2 

x= 0,4; y = 0,3; Khối lượng AI,O, là 20,4 g và khối lượng ZnO là 24,3 g. 

OT4.13. a) Cân bằng các phản ứng: 
2Na,O, + 2CO; —› 2Na,CO; + O„ 
4KO, + 2CO, — 2K,CO; + 3O, 

b) Dựa vào phản ứng với khí CO; cần trộn Na,O; với KO; theo tỉ lệ 1 : 2 về số 
mol thì thể tích khí O, sinh ra sẽ bằng thẻ tích của khí CO, được hấp thụ 
theo phản ứng sau: 

Na,O, + 2KO, + 2CO, — Na,CO., + KCO; + 2O, 
OT4.14. 2Cu + O, + 2H,SO,—› 2CuSO,+2H,O _ (1) 
Cu +2H,SO,—› CuSO,+SO,+2H,O — (2) 

Cách thứ nhất ít làm ô nhiễm môi trường hơn do không thải khí SO; ra 

môi trường. 
OT4.15. Phương trình hoá học: 2X + 6H,SO, —Ÿ—› X.,(SO,); + 3SO, + 6SH,O 

Số mol SO,: 0,03 = số mol X: 0,02 mol 
Am.) 
0/02 
Phương trình hoá học: 2Fe + 6H„SO, —Ÿ—› Fe,(SO,); + 3SO; + 6H,O 


Mự = 86. Vậy X là kim loại iron (Fe) 


@®‹ 


Chương 5. NĂNG LƯỢNG H0Á HỌC 


BÀI 13. ENTHALPY TẠO THÀNH VÀ BIÉN THIÊN 
ENTHALPY CỦA PHẢN ỨNG HOÁ HỌC 


13.1. Đáp án B. 
13.2. Đáp án A. 
13.3. Đáp án C. 
13.4. Đáp án B. 
13.5. Đáp án D. 
13.6. Đáp án D. 
13.7. Đáp án A. 


13.8. a) Enthalpy tạo thành của một chất là nhiệt kèm theo phản ứng tạo thành 1 mol 
chất đó từ các đơn chất bên. 


b) Biến thiên enthalpy trong các phản ứng hoá học là lượng nhiệt toả ra hay thu 
vào của một phản ứng hoá học ( A,H, được tính theo đơn vị k.J hoặc kcal). 
c) Enthalpy tạo thành được đo trong điều kiện chuẩn được gọi là enthalpy tạo 
thành tiêu chuẩn (hay nhiệt tạo thành tiêu chuẩn) và được kí hiệu là A,H°,„. 
d) Kí hiệu Enthalpy tạo thành chuản của đơn chất bền bằng 0. 
13.9. a) Nước hoá rắn là quá trình toả nhiệt 
b) Sự tiêu hoá thức ăn là quá trình thu nhiệt. 
c) Quá trình chạy của con người là quá trình toả nhiệt. 
d) Khi CH, đốt ở trong lò là quá trình toả nhiệt. 
e) Hoà tan KBr vào nước làm cho nước trở nên lạnh là quá trình thu nhiệt. 
g) Thêm sulfuric acid đặc vào nước, nước nóng lên là quá trình toả nhiệt. 
13.10, Cho kim loại iron (Fe) tác dụng với giấm (CH;COOH). Phương trình nhiệt 
hoá học: 
Fe(s) + 2CH,COOH(agq) — (CH,COO),Fe(ag) + H;(g) AH3„ <0 
Phản ứng toả nhiệt. 


cá 


Cho NaHCO, tác dụng với acid. Phương trình nhiệt hoá học: 
2NaHCO,(s) + H,SO,(aq) —: Na;SO,(aq) + 2CO,(g) + 2H.,O(g) A.Hz 
Phản ứng thu nhiệt. 

13.11. NH,NO, —Ÿ—› N,O +2H,O 


Phản ứng nhiệt phân ammonium nitrate là phản ứng thu nhiệt do phải cung cấp 
nhiệt năng. 


>0 


13.12. Phản ứng có A,H¿„„ > 0 thi không tự xảy ra do cần phải được cung cấp 
nhiệt từ bên ngoài. Do vậy, nều chỉ có hỗn hợp phản ứng mà không có nguồn 
nhiệt khác thì phản ứng không tự xảy ra. 


13.13. Các đơn chất C(graphite, s), Br(I), Na(s), Hg(I), bền có A,H‡,„ = 0. 


13.14. Sơ đồ (1) chỉ quá trình toả nhiệt, do nhiệt độ phản ứng tăng so với nhiệt độ 
ban đầu (nhiệt độ phòng). 


Sơ đồ (2) chỉ quá trình thu nhiệt, do nhiệt độ phản ứng giảm so với nhiệt độ 
ban đầu. 


13.15. Phương trình nhiệt hoá học của các phản ứng: 
a) 4Al(s) + 3O,(g)_ — 2AI,O.(s) A,HỆ,;= —1676,00 k.J 


b) N.(g) + O,(g) — 2NO(g) A,H§,= +90,29 kJ 

13.16. Phương trình nhiệt hoá học ứng với sơ đồ: 
2CIF;(g) + 22O,(g) — CI,O(g) + 3F,O(g)  A,Hš,;= + 394,10 kJ 
2CH,OH() + 3O,(g) —- 2CO,(g) + 4H„O(I)_A,H?,„ = —1450 k.J 

13.17. a) Nhân phương trình của phản ứng với 3: A,Hš.. = =285,66 x 3 = 856,98 k.J 
b) Chia phương trình của phản ứng với 2: A,H,;= 285,66 : 2= —142,83 k.J 
c) Đảo chiều của phản ứng: A,Hj„;= + 285,66 kJ 

13.18". Số mol N,= 7 : 28 = 0,25 mol. Để tạo 1 mol NH, cần 0,5 mol N.. 
A,H),„= —22,95 x 2 = ~45,9 kJ 


Phương trình nhiệt hoá học: 
N,(g) + 3H,(g) —> 2NH,(g) A,H§,,= ~91,8 kJ 


13.19. a) H„(g)+ 3049) —› H,O(g) A,H.,= ~214,6 kJ/mol 


124. 


b) H,(g) + zO.(0) — H,O(J) A,H§,„= 285,49 k.J/mol 

€) Số mol ammonia “. mol. 1 mol ammonia toả ra 156,33 k.J nhiệt. 
3H,(g) + N,(g) => 2NH.(g) A,Hệ,;= —312,66 k.J/mol 

d) Số mol vôi = 0,2 mol. 1 mol vôi cung cấp 34,7 kcal. 

CaCO,(s) ——. CO,(g) + CaO(s) A,Hš.,= + 34,7 kcal/mol 


13.20. Fe,O,(s) có A,H;,,= -825,80 kJímol; Cr,O,(s) có A,H5,„= —1 128,60 k.Jmol; 
Al,O;(s) có A,Hệ,,= —1 676,00 kJ/mol. Thứ tự giảm dàn độ bền nhiệt là 
AI;O;(s), Cr;O;(s), Fe.O.(s). 


BÀI 14. TÍNH BIÉN THIÊN ENTHANPY CỦA 
PHẢN ỨNG HOÁ HỌC 


14.1. Cách tính enthalpy của phản ứng hoá học dựa vào năng lượng liên két. 
A,Hš = >.E,(eđ)~ 3E, (sp) 
Với 3 E,(cđ), À E,(sp): tổng năng lượng liền kết trong phân tử chất đầu và 
sản phẩm của phản ứng. 
Cách tính enthalpy của phản ứng hoá học dựa vào enthalpy tạo thành: 
A,Hš = 3)A,H3(sp)~ 3 A,HÉ.a(cđ) 
Với 3:A,H:.. (sp). 3> A,H?,„ (cđ): tổng enthalpy tạo thành ở điều kiện chuẩn 
của sản phẩm và chất đầu của phản ứng 
14.2. Các phương án đúng là (a) và (c). 
14.3. Phản ứng: CaCO,(s) —'—> CaO(s) + CO,(g). 
A,HỆa;= 635,1 + (393,5) - (=1 206,9) = +178,3 kJ/mol 
Phản ứng không xảy ra ở điều kiện thường, do A,Hj,, > 0. 


14.4. _ a) Trong hợp chất CH,-C=CH số liên kết C-H: 4; C-C: 2; C=C: 1. 
b) Biến thiên enthalpy của phản ứng: 
CH,-C=CH(g) + H„(g) — ÝP9%9:_,CH.~CHECH.(g) 


-đâa 


E,(C-H) = 413 kJ/mơl; E,(C-C) = 347 kJímol E,(C=C) = 614 kJ/mol; E,(C=C) 
= 839 kJ/mol, E,(H-H) = 432 k.J/mol. 
A,HỆ,;= E,(C=C) + E;(C—C) + 4xE,(C—H) + E,(H—H) — E,(C=C) — E,(C-C) — 
6xE;,(C-H) = 839 + 347 + 4x413 + 432 —- 614— 347 — 6x413 = —169 kJ 
14.5. Áp dụng công thức: A,H§„ = »'E,(cđ)= 3E, (sp) 
E,(F-F) = 159 kJ/mol; E, (H-H) = 432 kJ/mol. E,(H-F) = 565 kJ/mol E,(NEN) 
= 945 kJ/mol, E,(O=O) = 498 k.J/mol; E,(N=O) = 631 k.J/moi; 


H,(g) + F;(g) —› 2HF(g) 
Nhiệt tạo thành 1 mol HF: A,Hš.. (H-F) = 432 + 159 - 2x565 = -539 k.J < 0 = 
Phản ứng xảy ra. 

N;(g) + O;(g) —› 2NO(g) 


Nhiệt tạo thành 1 mol NO: A,H.; (NO) = 945 + 498 - 2x631 = +181 k.J > 0= 
Phản ứng không xảy ra 
14.6. Phản ứng hoá học: CO(g) + CI.(g) —®?9ti"" ›COCI,(g) 
(Phosgene) 
Áp dụng công thức: A,H?„ = »'E,(cđ)— 3E, (sp) 
A,H32;= 1075 + 243 - 2x339 — 745 = —105 k.J 
14.7. Áp dụng công thức: A,H2„„ = 3 E,(cđ)— 'E,(sp) 
a) 8AI(s) + 3Fe,O,(s) —Ÿ—› 9Fe(s) + 4AI.O,(s) () 
A,H5.; (1) = 4x(—1 676,00) — 3x(—1 121,00) = =3 341,00 kJ 
Biến thiên enthalpy của phản ứng nhôm khử 1 mol Fe;O, là 


3" AHše() = T" ~3 341,00 = -1 113,67 kJ 


b) 2AI(s) + CrạO,(s) ——Ÿ—› 2Cr(s) + Al;O,(s) (2) 
A,H8,;(2) = —1 676,00 — (—1 128,60) = —547,4 kJ 

Biến thiên enthalpy của phản ứng nhôm khử 1 mol Cr;O; là 
1x A,H?„ (2) = 547,4 kJ 


14.8'. a) Ba hydrocarbon X, Y, Z lần lượt là HC=CH (ethyne hay acetylene); 
H,C=CH, (ethene hay ethylene), H,C—CH, (ethane). 
b) Phản ứng hoá học xảy ra: 
2C,H;(g) + 5O,(g) —”—› 4CO,(g) + 2H,O(g) (3) 


126 


C,H,(g) + 3O;(g) —#—› 2CO,(g) + 2H,O(g) 4) 
2C,H,(g) + 7O,(g) —“—› 4CO,(g) + 6H;O(g) 6) 
A,Hš;(O;) = 0 
AyH,, (3) = 4xA,H⁄¿(CO,)+2xA,H6, (H,O)—5x A,FE,, (O,)— 2x A,Hšu, (C.H,) 
= 4x(-393,5) + 2x(~241,82) — 2x(227,0) = ~2 511,64 kJ 
A,HD2 (4) =2*A,HD,;(CO;) +2x A,HE2 (HO) — 3x A,Hạ¿; (O;)— A,Hš¿ (C2H,) 
= 2x(-393,5) + 2x(—~241,82) - (62,47) = —1 323,11 kJ 
AyHD„ (6) = 4xA,H¿(CO,)+ 6xA,Hbu (H,O)— 7x A,FE2; (O,)— 2x A,Hš„ (C.H,) 
= 4x(_—393,5) + 6x(—241,82) — 2x(—84.67) = - 2 855,58 kJ 
d. Kết quả tính toán A,H?,„ của phản ứng đốt cháy acetylene; ethylene; ethane 
giá trị lớn và < 0 (giải phóng năng lượng lớn) nên trong thực tiễn được sử 
dụng làm nhiên liệu. Riêng C;H; trong thực tiến làm đèn xì acetylene vì đèn 
xì acetylene có nhiệt độ cao nhất. 
14.9. a) Phản ứng nung vôi không tự xảy ra do A,H3.; > 0 nên cân nguồn nhiệt ngoài. 
Hai phản ứng còn lại có thể tự xảy ra sau giai đoạn khơi mào do A,H;.„< 0. 
b) Lượng nhiệt cần đẻ thu được 0,1 mol CaO là 0,1x178,49 = +17,849 k.J. Vậy: 
TL 0,013 mol 0,598 g. 


370,7 
17,849 


393,509 


~ Lượng C,H,OH(J) cần dùng: 


— Lượng C(graphite,s) cần dùng: 


= 0,045 mol = 0,54 g. 


14.10. Tính khối lượng lactic acid tạo ra từ quá trình chạy bộ. Năng lượng của sự 
chuyển hoá glucose thành lactic acid trong quá trình chạy bộ chiếm 2%300 kcal 
= 6 kcal = 6 000 cal 25 104 J = 25,104 k.. 
C;H,„O, -› 2C,H,O, A,H3¿= —150 kJ 
0,335 mol ‹—- -25,104 k.J 
Khối lượng lactic acid được tạo ra trong quá trình chuyển hoá: 0,335x90 = 30,15 g. 
14.11. Dựa vào công thức tính A,H¿.. theo năng lượng liên kết cho phản ứng: 
CH,(g) + CI;(g) -> CH;Cl(g) + HCI(g) 
A,H8,;= 4xE,(C—H) + E,(ClI-CI) — [3x E,(C—H) + E,(C-CI)] - E,(H—Cl) 
= 4x413 + 243 — (3x413 + 339) — 427 = —110 kJ. 


“t 


Phản ứng có A,H?„ < 0 nên thuận lợi về mặt nhiệt nên có thể tự xảy ra. 
Kết quả tính hoàn toàn phù hợp với thực tế phản ứng xảy ra dễ dàng. 
14.12'. a) Các phản ứng xảy ra: CaC,(s) + 2H,O(J) —› Ca(OH),(aq) + C;H;(g): 
CaO(s) + H,O —› Ca(OH)„(aq); 
b) Phản ứng cháy: C;H;(g) + šO/(0) ——- 2CO,(g) + H;O(g) 
Dị 
AdH„ =2xA,H,;(CO;)+ A,H;(H,O)- A,H2;(C;H;) - 2 xA,Hb2 (O;) 
= 2x(-393,50) + (-241,82) - (+227,00) - r0 =-1 255,82 kJ 
Do A,Hš.;< 0 nên phản ứng toả nhiệt. 
14.13*. Phản ứng: C,H,(g) + H,O(J) — C,H,OH(J) 
Biến thiên enthalpy của phản ứng tính theo nhiệt tạo thành chuẩn: 
A/HS¿= A,FE, (C2H,OH) — A,Hb„(C2H,)— A,HỆ;(H,O) 
= — 277,63 ~ (+B2,47)  (—285,84) = =44,26 kJ 
Do A,H;,„ < 0 nên phản ứng toả nhiệt. 
14.14". a) Hydrazine có công thức cầu tạo: H,N-NH,. Một phân tử hydrazine có 1 
liên kết đơn N-N (E, = 180 kJ/mol); 4 liên kết đơn N-H (E, = 391 kJ/mol). N„ có 
1 liên kếtba NzN (E; = 945 kJ/mol), H. có 1 liên kết đơn H-H (E; = 432 kJ/mol). 
Áp dụng công thức tính. A,H,, theo năng lượng liên kết: 
A,H; = E,(N-N) + 4xE,(N-H) - E,(N=N) - 2xE,(H-H) 
= 160 + 4x391 — 945 —2x432 = ~85 k.J 
b) — N,H, là chất lỏng ở điều kiện thường nên dễ bảo quản (nếu là chất khí 
cần nén ở áp suất cao gây nguy hiểm). 
~ Khối lượng riêng nhỏ nên nhẹ, phù hợp với nhiên liệu động cơ tên lửa (nếu 
nặng sẽ gây tốn năng lượng). A,Hồ,; = — 85 kJ nên phản ứng có thẻ tự xảy ra 
mà không cần nguồn nhiệt ngoài. 
~ Giả sử 1 mol N.H, lỏng phản ứng (có thẻ tích khá nhỏ) sẽ sinh ra 3 mol khí có thể 
tích lớn hơn rất nhiều nên sẽ tạo được luồng khí đảy tên lửa đi. 


14.15. CaGI,(s) —› Ca?*(aq) + 2Cl'(aq) 
Enthalpy của quá trình: A,H$„„= -542,83 — 167,16 — (—795,00) = 85,01 kJ 


128 


ÔN TẬP CHƯƠNG 5 


©T5. 1. a) Do cồn có nhiệt độ bay hơi thấp, khi bay hơi cơ thể bị tản nhiệt, làm ta cảm 
thấy mát ở vùng da đó. 
b) Phản ứng phân huỷ Fe(OH); là phản ứng thu nhiệt nên cần phải cung cấp 
nhiệt độ liên tục) 
Fe(OH),(s) —#—› Fe,O,(s) + H,O(/) 
Ở cả 2 quá trình trên đều cằn cung cấp năng lượng. 
OT5.2. Phương trình nhiệt hoá học của phản ứng: 
C(kim cương) —› C(graphite) A,H= -1,9 kJ 
Graphite là dạng bền hơn của carbon (do _A,H§,; < 0) 


OTS.3. CO(g) + ZO;(g) — ©O,(g) ÄHi„=-28300kJ — (1) 
H;(g) + F-(g) —› 2HF(g) A,Hš,,=-546.00kJ (2) 
So sánh nhiệt giữa hai phản ứng. Phản ứng (2) xảy ra thuận lợi hơn. 

OTS5.4. CO(g) + 20.9) = CO,(g) A,HỆ,;= 283,00 k.J (1) 

C,H,OH() + 304) Â. 2CO,(g) + 3H,O(I) A,H$,=—136889kJ — (3) 


So sánh nhiệt giữa hai phản ứng khi đốt cháy cùng 1 mol CO và C,H,OH thì 
phản ứng (3) toả ra lượng nhiệt lớn hơn. 


OT5.5. Sơ đồ biểu diễn biến thiên enthalpy của phản ứng: 


A Hộ, =~546 kJ! 


2HF(g) 
AjHS„ (sp)Ƒ—-- 


Chiều phản ửng. 


OT5.6. Biến thiên enthalpy của 2 phản ứng: 
H(g) + 2OAg) — H,O(I) A,Hồ,, =~285,84 kJ 


1 1 P 
HI(g) — -H4(g) + 214g) A,Hạ; = -25,9 kJ 


OTS5.7. Quá trình (a), phản ứng tự diễn ra. 
Quá trình (b), phản ứng không tự diễn ra. Giá trị A,H2,„ > 0. 
Quá trình (c), phản ứng không tự diễn ra. Giá trị A,Hj,; > 0. 


OT5.8. Phản ứng trên toả nhiệt. Dùng tàn đóm đỏ đẻ chứng minh khí sinh ra là 
oxygen. Ứng dụng của thí nghiệm trên trong thực tiến 
Hydrogenperoxide khử trùng, sát khuẩn nước, xử lí nước trong hồ. H;O; 
nồng độ thắp hơn 3%, được dùng đề sát trùng vét†hương, loại bỏ các mô chết. 
Sử dụng trong nuôi trồng thuỷ sinh. 


OT5.9. a) Sơ đồ biểu diễn biến thiên enthalpy của phản ứng có dạng sau: 


NaOH (aq) + HCI (aq) 


AH§ 


NaGl (aq) + H:O() 


Chiêu phân ửng 


b) Lượng nhiệt toả ra khi dùng dung dịch có chứa 8 g NaOH trung hoà với 
lượng vừa đủ dung dịch HCI là: 
naạou= 0,2 mol > A,Hš;= -B7,3x0,2 = —114,6 kJ 
OT5.10. a) Phương trình hoá học; 
C;H.(OH);(ag) + 3HNO;(ag) —> C;H;(ONO,);(s) + 3H;O(I) 
4C,H.(ONO,);(s) ... 12CO,(g) + 10H,O(g) + O,(g) + 6N,(g) 


45,4_ 
b) De buoNogj= 227 0,2 (mol) 


4C;H;(ONO,);(s) —”—» 12CO,(g) + 10H,O(g) + O,(g) + 6N;(g) 
(mol) 0,2 0,6 0,6 0058 0.3 


tạo 


E=) bu = 0,6 +0,5 + 0,05 + 0,3 = 1,45 (mol) 


c) Phân huỷ 1 mol (hay 227 g) C;H,(ONO,), — 1448 k.J 


= Phân huỷ 1 kg hay 1 000 g C;H,(ONO,), — bo x1 448 = 6 378,85 (kJ) 


OT5.11. Ở điều kiện chuẩn, đốt cháy hoàn toàn 12 g H, lượng nhiệt toả ra 
A,Hš„ =—171,504 k.J. Cho 3,2 g S phản ứng hoàn toàn với oxygene đề tạo 
ra SO,(g) cần cung cấp lượng nhiệt là 39,61 k.. 

©T5.12. Silver bromide (AgBr) là chất nhạy cảm với ánh sáng dùng để tráng lên 
phim. Dưới tác dụng của ánh sáng, nó phân huỷ thành kim loại bạc (ở dạng 
bột màu đen) bám trên tắm phim và bromine (ở dạng hơi). 
2AgBr(s) —#*_›2Ag(s) + Br;(g) 
Phản ứng xảy ra là phản ứng thu nhiệt. 
Sau khi chụp ảnh, phim được rửa bằng dung dịch Na,S,O, (chất xử lí ảnh), 
hoà tan AgBr còn lại, trên phim chỉ còn lại Ag bám trên đó tạo hình ảnh âm 
bản cho tắm phim. 
AgBr(s) + 2Na,S,O.(aq) —› Na.[Ag(S,O,);] (aq) + NaBr(aq) 

(phức sodium bis(fhiosulfato)argentate([)) 


OT5. 13. C,H,;O,(s) + 6O;(g)-—» 6CO,(g) + 6H,C(I) A,H;„= ~2 803,0 kJ/mol 
Năng lượng tối đa khi một người bệnh được truyền 1 chai 500 mL dung dịch 
glucose 5% (D = 1,1) là: xa 803,0 = 428,23 k4 

OTS.14. 


a) Mục đích pha trộn thêm chất tạo mùi đặc trưng vào khí gas để giúp phát 
hiện khí gas khi xảy ra sự cố rò rỉ. 


b) Nhiệt dung riêng của nước: 1 kcal = 4,184 kJ (nhiệt lượng cần thiết tăng 1 lít 
nước lên 1 °C). Nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 bình gas 12 kg: 


3 

Số mol propane = _ = 81.8181 mol  A,H;;= 181 636,36 k.J 
8 ,4x 10% 

Số mol butane = ề sẽ = 144,8275 mol = A,Hệ.„= 416 234,48 k.J 


Tổng năng lượng thu được: 597 870,595 k.J với số ngày khoảng 60 ngày. 


-181 


Chương 6. TỐC ĐỘ PHÁN ỨNG H0Á HỤC 


BÀI 15. PHƯƠNG TRÌNH TÓC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ HÀNG SÓ 
TÓC ĐỘ PHẢN ỨNG 


15.1. Đáp án B. 

15.2. Đáp án A. 

15.3. Đáp án C. 

15.4. Đáp án C. 

15.5. Đáp án D. 

15.6. Đáp án C. 

15.7. Biểu thức tốc độ của phản ứng CO(g) + H,O(g) -› CO,(g) + H;(g) là: 
v=kx€,„ xC,,„. Khi nồng độ CO tăng 2 lần, ta có v' = kx2C,.. x6 Lo = 2V, 
tốc độ phản ứng tăng 2 lần. 

15.8. Mg(s) + 2HCl(aq) ¬> MgCl,(aq) + H,(g) 

0,2 0,1 (M) 
Theo phương trình hoá học, vì bỏ qua sự thay đổi thẻ tích dung dịch sau 
phản ứng: 
C,(MgC,)= ZCạ(HG) = 0,1 (M) 
Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo MgCI; trong 40 giây là: 
61 
38` 2,8x 10°(M/S) 
Vậy, tốc độ trung bình của phản ứng tính theo HCI và MgCI. là bằng nhau. 


v= 


15.9. a) Tốc độ trung bình của phản ứng 


Thời gian Tốc độ phản ứng 
(s) 


b) Phản ứng 5 xảy ra nhanh nhất và phản ứng 3 chậm nhất. 


6e 


15.10. a) Tính tốc độ trung binh (mol/s) của phản ứng (1) là:v = E3 — = 3,5x 10'(mol/s) 
b) Tốc độ trung bình của phản ứng (2) tương đương (1), khối lượng NaCl là: 
2x58,5 
= —=123 
95 (g) 
cà Tn Ề, sua càng yeu BS llGI 
15.11. Công thức tính tôc độ phản ứng: HN 
Tốc độ phản ứng sau 4s: V = = =0,03(M/s) 
15.12. Biểu thức tóc độ phản ứng: v = kxC,xC;. 
Theo kết quả thực nghiệm 1: k= 1= =24(M 1s”) 


C,x(Œ, 0,2x0,05 
Từ thực nghiệm 2, tính được nỏng độ chất A, từ thực nghiệm 3, tính được 
nông độ chất B: 
v 0,20. 7 0,80 
Sa= kxQ, 24x0,03 =2 ng €. 24x0.40 


15.13. Phản ứng phân huỷ khí N;O, xảy ra như sau: _2N,O,(g) - 4NO,(g) + O,(g) 


=0,28(M); 


a) Biểu thức tính tốc độ trung bình của phản ứng là: 


§ ACS——1 ACno, 4 AC, o 
“m 7ñ N  .<. 


b) Theo hệ số cân bằng của phương trình, ta có 
tốc độ tạo thành NO, = 4 lần tốc độ tạo thành O, = 9,0 x 10 x 4= 3,6 x 10 (Ms). 
— tốc độ phân huỷ N.O, = 2 lần tốc độ tạo thành O, = 9,0 x 108 x 2= 1,8 x 10 (M/s). 


15.14. Phương trình hoá học của phản ứng: 2SO,(g) + O;(g) —› 2SO;(g) 
Tốc độ trung bình của phản ứng được tính trong khoảng thời gian †, = 300 (s) 
đến t, = 720 (s),  At = 720 — 300 = 420 (S); AC = C,„,— Czu, 


z = AC AC AC, 
Tốc độ trung bình của phản ứng: v =- dnẺ AM CC lu Tạ cảng 


2” ất AL 2ˆ AT 
-_1. 0.0270-0,0194_ 0.0500-0,.0462_ 1. 0.0148-0,0072 
CC ĐO cm o0 cm 2 CV. son AB CÓ TỔ.) QjgujU 
2 420 420 2 420 


=- 


BÀI 16. CÁC YÉU TÓ ẢNH HƯỚNG ĐÉN 

TÓC ĐỘ PHẢN ỨNG 
18.1. Đáp án A. 
16.2. Đáp án B. 
16.3. Đáp án A. 
16.4. Đáp án D. 
16.5. Đáp án C. 
16.6. Đáp án B. 
16.7. 


Yêu tô ảnh hưởng 
ÐĐun nóng chất tham gia Tăng 
Thêm xúc tác phù hợp Tăng 
Pha loãng dung dịch 


Ngưng dùng enzyme (chất xúc tác) 


Giảm nhiệt độ 
Tăng nhiệt độ 


Giảm diện tích bề mặt 


Tăng nồng độ chất phản ứng 


Chia nhỏ chất phản ứng thành mảnh nhỏ 


16.8. Tăng nồng độ: Khi tăng nồng độ các chất tham gia phản ứng, sẽ tạo ra 
nhiều va chạm hiệu quả, tốc độ phản ứng tăng. 

Tăng nhiệt độ: Khi đun nóng, năng lượng mà các phân tử thu được sẽ chuyển 
hoá thành động năng, chuyển động với tốc độ nhanh hơn, làm gia tăng tần số 
va chạm hiệu quả giữa các hạt, tốc độ phản ứng tăng. 

Thêm chất xúc tác: Chất xúc tác làm giảm năng lượng hoạt hoá của chất 
ham gia phản ứng, phản ứng dễ xảy ra hơn hoặc tăng tốc độ phản ứng. 


134 


16.9. 


Tình huống Yếu tô ảnh hưởng 


Duy trì thổi không khí vào bếp để than cháy đều Nông độ 


Than đá được nghiền nhỏ dùng trong quá trình luyện 


Bề mặt tiếp xúc. 
kim loại NGHIỆP, 


Thức ăn được tiêu hoá trong dạ dày nhờ acid và enzyme | Xúc tác 


Xác của một số loài động vật được bảo quản nguyên 


mHš › B cai Nhiệt độ 
vẹn ở Bắc cực và Nam cực hàng ngàn năm 


Vụ nỗ bụi xảy ra tại một xưởng cưa Bề mặt tiếp xúc, nồng độ 


16.10. Khối lượng chất rắn trước và sau phản ứng không thay đổi, chứng tỏ chất 
xúc tác không phải là chất phản ứng. Trong một số phản ứng, chát xúc tác 
tham gia phản ứng tạo thành hợp chất trung gian kém bên, sau đó tạo ra sản 
phẩm và chất xúc tác được bảo toàn vẻ chát và lượng. 


16.11. a) Ảnh hưởng bởi yêu tố nồng độ. Than cháy luôn cần oxygen để duy trì sự 
cháy, khi thổi không khí vào, làm tăng nồng độ oxygen, than cháy mạnh hơn. 
b) Ảnh hưởng bởi yếu tố xúc tác. Xúc tác giúp phản ứng dễ xảy ra hơn. 

c) Ảnh hưởng bởi yếu tố bề mặt tiếp xúc. Aluminum dạng bột có bề mặt tiếp 
xúc lớn hơn dạng lá, phản ứng xảy ra nhanh hơn. 

d) Ảnh hưởng bởi yếu tố nhiệt độ. Quá trình bảo quản thực phẩm là hạn chế 
vi khuẩn hoạt động phá huỷ thức ăn, khi bảo quản trong tủ lạnh, nhiệt độ 
thấp sẽ giảm khả năng hoạt động của vi khuẩn, làm chậm quá trình phá huỷ 
thức ăn. 

e) Ảnh hưởng bởi yếu tố nhiệt độ. Khi tăng áp suất, nhiệt độ sôi của nước 
tăng, thực phẩm nhanh chín hơn. 


g) Ảnh hưởng bởi yếu tố chất xúc tác làm tăng tốc độ quá trình lên men. 


135 


16.12. Chè xanh nói riêng, thực phẩm nói chung, luôn chứa những thành phần có 
lợi cho sức khoẻ con người. Theo cơ địa mỗi người mà thu nạp vào cơ thể 
lượng thực phẩm phù hợp, cân đối, như người thừa cân dùng thực phẩm ít 
chất béo, tăng cường chất xơ, kết hợp tập thẻ dục; người bị Gout hạn chế 
dùng thực phẩm chứa chất đạm, ... Lá chè xanh chứa nhiều thành phần có 
tác dụng ngăn ngừa bệnh tật, nhưng ở hàm lượng (yếu tố nồng độ) cao, gây 
ra những triệu chứng khó chịu, suy giảm sức khoẻ, bệnh tật. 


16.13. Thiết bị sử dụng các kim loại quý như Pt, Rh, Pd để thúc đẩy quá trình 
nhường và nhận electron của các chất có trong khí thải thành những chất ít 
ô nhiễm môi trường: 
Quá trình oxi hoá các hydrocarbon (C,H,), carbon monoxide: 
4C,H/(g) + (4x+y)O,(g) —› 4xCO,(g) + 2yH„O(g) 
2CO0g) + O;(g) —› 2CO,(g) 
Quá trình khử các oxide của nitrogen: 
^N,O,(g) ¬ aN,(g) + bOs(g) 
Chỉ có chất khí trong khí thải tham gia phản ứng. các kim loại Pt, Rh, Pd đóng 
vai trò chát xúc tác. Yếu tố xúc tác được vận dụng trong thiết bị trên. 


16.14. Bột mi trên dĩa hay tập trung một chỗ thì rất khó cháy, nếu được phun tơi 
dạng bụi sẽ dễ cháy hơn, là do bề mặt tiếp xúc tăng lên rất nhiều. Khi đủ 5 
†ác nhân: nguồn oxygen, nguồn nhiệt, bụi có thẻ cháy được, nồng độ bụi để 
đạt được vụ nổ và không gian đủ kín sẽ gây ra nổ thứ cấp (nổ dây chuyên). 
Để ngăn ngừa và hạn chế nổ bụi, có thể can thiệp vào 2 yếu tố chính: giảm 
nồng độ hạt bụi và kiểm soát nguồn nhiệt trong khu vực sản xuất (hệ thống 
điện, nguồn điện, ở cắm, ... ). 

16.15. Ý (1) vận dụng yếu tố bề mặt tiếp xúc; ý (2) là yếu tố nồng độ, tỉ lệ nhiên 
liệu — không khí phù hợp đảm bảo các phản ứng xảy ra hoàn toàn; ý (3) là 
nông độ, khi tăng/giảm vận tốc, hệ thống sẽ tăng/giảm tỉ lệ nhiên liệu — không 
khí tương ứng. 


136 


16.16. a) Tốc độ phản ứng của phản ứng thuỷ phân aspirin theo thời gian 


Thời gian | Nông độ aspirin | Nồng độ salicylic acid | Tốc độ phản ứng 

(h) (M) (M) (Mh) 

0 5,55 x 1072 0 0 

¿4 5,51 x 10 0,040 x 103 2,000 x 105 

5 5,45 x 10 0,10 x 103 2,000 x 105 
10 5,35 x 102 0,20 x 102 2,000 x 105 
20 5,15 x 102 0,40 x 102 2,000 x 105 
30 4,96 x 103 0,59 x 103 1,967 x 105 
40 4,78 x 103 0,77 x 103 1,825 x 1075 
50 4,61 x 103 0,94 x 103 1,880 x 10% 
100 3,83 x 10 1,72 x 103 1,720 x 105 
200 2,84 x 102 2,91 x 102 1,455 x 105 
300 1,82 x 10 3,73 x 10 1,243 x 105 

b) Trong khoảng thời gian 20 giờ đầu tiên của phản ứng thuỷ phân, nồng độ 


aspirin đủ lớn để tạo ra số va chạm hiệu quả tương đương nhau, tốc độ 
trung bình phản ứng đạt 2,000 x 105 (M⁄h), sau đó, tốc độ phản ứng thuỷ 
phân aspirin chậm dần. Khi nồng độ aspirin giảm, làm giảm tần số va chạm 
hiệu quả giữa các phân tử, tốc độ phản ứng giảm. 

c) Đồ thị biểu diễn sự biến thiên nồng độ chất tham gia và sản phẩm theo 
thời gian. 


Nồng độ (M) x 10 


Thời gian (h) 


16.17. HS tiến hành thí nghiệm. 


137 


ÔN TẬP CHƯƠNG 6 


OT6.1. Đáp án B. 
OT6.2. Đáp án A. 
OT6.3. Đáp án D. 
OT6.4. Thứ tự cho vào cốc trà nóng là đường, đá viên. Vì đường tan tốt hơn trong 
nước nóng. 
OT6.5. Biểu thức tốc độ: v= k Cẻ„ x Cọ,, là hằng số tốc độ phản ứng. 
Khi nồng độ mol/L của CO và O, là 1 M, thì: v= kx 1?x 1= 
klà tốc độ riêng của phản ứng 2CO(g) + O;(g) -› 2CO,(g). 
OT6.6. Tính tốc độ trung bình (mL/s) của phản ứng trong 60 giây: 
=_ 30 
=—=0,5 
v 80 (mL/s) 
OT6.7. a) Tốc độ trung bình của phản ứng trong phút thứ nhất: 
y=0.1563 —0,1496 


60 
Tốc độ trung bình của phản ứng trong phút thứ 2: 


: ~0,1496 -0,1431 
60 


=1,1210°(M/s) 
=1,08 x 10“ (M/S) 


b) Tốc độ trung bình của phản ứng trong 2 phút không bằng nhau, vì nồng 
độ chất A giảm theo thời gian, làm giảm số va chạm hiệu quả nên tốc độ 
phản ứng giảm. 


OT8.8. Tốc độ trung bình của phản ứng được tính trong khoảng thời gian †, = 240 (s) 
đến t, = 600 (s) => At = 600 — 240 = 360 (s); AC = C....— C„y,. 
BE cốc : = cm T ACwo, 1 AONo,_ACo, 
Tốc độ trung bình của phản ứng: v= cờ Ät Pin XP SA 
„0.0388 -0,0196_ 1 „0.0899 -0,0315 _ 0,0175- 0,0079 


s3 : 4 
“= 380 Ạ 380 RE dLe 


138 


©T6.9. a) Tốc độ phản ứng phân huỷ H.O, theo thời gian 


Thời gian (s) 


H,O, (mol/L) 


Tốc độ phản ứng (mol/L.s) 


7,5x 10 


0,780 7,3x 10 


0,590 6,8 x 10 


5,3x 10 


4,3x 101 


3,6x 10 


3,1 10% 


2,6x 10 


b) Tốc độ phản ứng giảm dần theo thời gian. Tốc độ phản ứng phụ thuộc vào 
nông độ chất tham gia, theo thời gian, nòng độ H,O, giảm dần nên tốc độ 


phản ứng giảm. 


139 


Chương 7. NGUYÊN Ố NHÚM VIIA - HAL0GEN 


BÀI 17. TÍNH CHÁT VẬT LÍ VÀ HOÁ HỌC CÁC 
ĐƠN CHÁT NHÓM VIIA 
17.1. Đáp án C. 
17.2. Đáp án B. 
17.3. Đáp án A. 
17.4. Đáp án B. 
17.5. Đáp án C. 
17.6. Đáp án B. 
17.7. Đáp án C. 
17.8. Đáp án A. 
17.9. Đáp án B. 
17.10. Đáp án B. 
17.11. Đáp án D. 
17.12. Đáp án B. 
17.13. Đáp án A. 
17.14. Đáp án B. 
17.15. Đáp án D. 


17.16. Từ F đến I, độ âm điện giảm dần, khả năng liên kết với nguyên tử hydrogen 
giảm dẫn. 
Thứ tự giảm dần khả năng liên kết với hydrogen: F > CỊ > Br > I. 


Hydrogen halide HF HCI HBr HI 


Hiệu độ âm điện 
trong phân tử HX 


3,98—2/20 = 1,78 | 3,16— 2,20 = 0,9 | 2,96 —2,20 = 0,74 |2/66— 2,20 = 0,46 


Độ phân cực của phân tử hydrogen halide: HF > HCI > HBr > HI. 


®s 


17.17. Cl; có tính oxi hoá mạnh hơn Br;, nên CỊ. oxi hoá ion Br- trong dung dịch 
muối thành Br„. Br, có tính oxi hoá mạnh hơn I,, nên Br„ oxi hoá ion IF trong 
dung dịch muối thành l;. 

Thứ tự giảm dần tính oxi hoá: CỊ, > Br, > l,. 


D ' 
17.18. a) Br, +2K —>2KBr (Br„ có vai trò là chất oxi hoá) 
Ũ + - 
b) 2F, +2H,O —› 4HF +O, (F; là chất oxi hoá) 
ø ' h : 
€) 2CI, +2Ca(OH), —> CaCl› + Ca(CIO); +2H,O (G1; là chất oxi hoá và là chất khử) 


0 1 £ 
d) Cl; +2Nal —=>2NaCI+I, (Cl; là chất oxi hoá) 


17.19. 
Bước 1: Hoà tan mẫu muối vào nước, thêm vài giọt hỗ tinh bột, hỗn hợp dung 
dịch không màu. 
Bước 2: Nhỏ vài giọt nước chlorine vào hỗn hợp dung dịch trên, xuất hiện 
màu xanh đen. 
Cl; + 2Nal —› 2NaCl + I, 
Đặc trưng của iodine gặp hỏ tinh bột, dung dịch có màu xanh đen. 


17.20. 
Chlorine (CI) 1s2s22pÊ3s°3p° 
Bromine (Br) 1s?2s?2pÊ3s”3p°3d'°4s?4p" 
lodine (I) 1s?2s?2p°3s23p°3d '°4s?4p°4d!95s?6p5. 
Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử halogen ns°np°, có 1 electron 
không ghép đôi; chlorine, bromine, iodine tạo hợp chất có mức oxi hoá —1 khi 
liên kết với nguyên tử có độ âm điện nhỏ hơn như kim loại, hydrogen, ... và tạo 
mức oxi hoá +1 khi liên kết với nguyên tử có độ âm điện lớn hơn như oxygen, 
fluorine,.... Ngoài ra, chlorine, bromine, iodine còn các ô lượng tử chưa lắp đây, 
có thẻ xảy ra các quá trình kích thích electron lên phân mức năng lượng cao 
hơn, tạo ra mức oxi hoá +3, +5, +7. Vì vậy, các số oxi hoá chấn không đặc trưng 
đối với halogen trong hợp chất. 


17.21. Cầu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử halogen ns?np°, có 1 electron 
không ghép đôi; chlorine, bromine, iodine tạo hợp chất có mức oxi hoá —1 khi 
liên kết với nguyên tử có độ âm điện nhỏ hơn như kim loại, hydrogen, ... và 


141 


tạo mức oxi hoá +1 khi liên kết với nguyên tử có độ âm điện lớn hơn như 
oxygen, fluorine, ... Ngoài ra, chiorine, bromine, iodine còn các ô lượng tử 
chưa lắp đầy, có thể xảy ra các quá trình kích thích electron lên phân mức 
năng lượng cao hơn, tạo ra mức oxi hoá +3, +5, +7. 


Câu hình electron của fluorine là 
ñIHMf LTTITT]Z : 

Fị 1s?2s?2p°, ở lớp electron ngoài 
> B cùng có 1 electron không ghép đôi, 
| Ñ | lÌ | lÌ | lù | | không có ô lượng tử trống, khi hình 
s p d thành liên kết hoá học, không có 
[| † † † +Ï‡ nguyên tử nào có độ âm điện lớn 
s p Fị hơn fluorine đủ để cung cấp năng 

lượng cho quá trình kích thích, vì 
‡ Ì | 1 lÌ | † | †ị1 | vậy, fluorine chỉ thể hiện mức oxi 
s P q hoá —1 trong các hợp chất. 


17.22. Chất tan dế dàng hoà tan trong dung môi có cùng bản chất: chất tan phân 


cực dễ tan trong dung môi phân cực và ngược lại. Đơn chất halogen là chất 
không phân cực nên dễ tan trong các dung môi không phân cực như hexane, 
carbon tetrachloride và ít tan trong dung môi phân cực như nước) 


17.23. Dựa trên kết quả thực nghiệm về độ hoà tan của các halogen trong 


nước ở 25°C, fluorine phản ứng mãnh liệt với nước theo phương trình: 
2F, + 2H,O — 4HF + O,, nên không tồn tại nước fluorine. Các halogen còn 
lại tác dụng chậm và tan một phần trong nước tạo thành nước halogen 
tương ứng. 


17.24. Phương trình hoá học của phản ứng: 


142 


Cl; + 2NaBr —› 2NaC| + Br„ 
Bước 1: NaBr là hợp chất ion, phân tử phân cực mạnh nên tan tốttrong nước, 
dung dịch đồng nhất, không màu 
Bước 2: Hexane là chất hữu cơ không phân cực, hỗn hợp dung dịch muối 
NaBr và hexane không tan vào nhau, hexane nhẹ hơn nên phân lớp phía trên. 
Bước 3: Br, được tạo ra dế tan trong hexane, lớp chất lỏng phía trên có màu 
da cam. 
Thí nghiệm chứng minh tính tan của đơn chất halogen trong 2 loại dung môi 
và chứng minh tính oxi hoá của Cl. mạnh hơn Br.. 


17.25. 
STT Phát biêu 
1 |Halogen vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử x 
2 | Nước chlorine và Javel đều có tính tẩy màu x 
3 | Halogen tôn tại cả đơn chất và hợp chất trong tự nhiên P 
4 |CI; có tính oxi hoá mạnh hơn Br„ x 
5 | Cl;khử được IF trong dung dịch Nai thảnh I; x 
6_ |Nhỏ nước iodine vào mặt cắt củ khoai, xuất hiện màu xanh đen % 
7 | Hợp chất của fluorine làm thuốc chống sâu răng, chất dẻo Teflon % 


17.26. 1 mẺ = 1000 lít 


Để xử lí 1 litnước cần 11 mg chlorine, nhà máy xử lí 3 000 m° nước/ ngày cần 
khối lượng chlorine là: 3 000 x 11 x 1 000 = 33 x 10° mg = 33 kg. 


17.27. Phương trình hoá học của phản ứng: 


CỊ, + 2KI ~› 2KCI + l„, 

l; + 2Na,S,O; -› 2Nal + Na,S,O;. 

Tính theo đơn vị mL và mg. 

Số mol Na;S,O; phản ứng: n = 0,01 x 0,28 = 2,8 x 10°° (mol) 

Theo tỉ lệ các chất trong phương trình, số mol Cl; bằng ⁄ số mol Na,S,O,: 
n= 1,4 103 (mol). 

Khối lượng CI; có trong 100 ml dung dịch mẫu cần kiểm tra: 

m= 1,4 103 x 71 = 0.0994 (mg) 

Trong 1 L dung dịch mấu, khối lượng CI. là: 0,0994 x 10 = 0,994 (mg). 

So sánh với tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm về dư lượng chlorine không 
vượt quá 1 mg/L, mẫu sản phẩm trên đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. 


143 


BÀI 18. HYDROGEN HALIDE VÀ MỘT SÓ PHẢN ỨNG 
CỦA ION HALIDE 


18.1. Đáp án D. 
18.2. Đáp án B. 
18.3. Đáp án C. 
18.4. Đáp án D. 
18.5. Đáp án D. 
18.6. Đáp án B. 
18.7. Đáp án A. 
18.8. Đáp án D. 
18.9. Đáp án B. 
18.10. Đáp án A. 
18.11. Đáp án B. 
18.12. Đáp án A. 
18.13. Đáp án C. 


18.14. Hydrogen chloride được điều chế bằng cách cho tinh thể sodium chloride 
†ác dụng với sulfuric acid đặc, được gọi là phương pháp sulfate hoá. Phương 
pháp sulfate hoá điều chế được HF và HCI, vì ion F”, CI- có tính khử không 
đủ mạnh để khử dung dịch H,SO, đặc. lon Br—, I- có tính khử mạnh hơn Fˆ, 
Cï nên khử được H,SO, đặc, tạo ra Br, và I., không thu được HBr, HI. Đề điều 
chế HBr và HI, có thẻ thay thế H„SO, bằng acid H,PO, đặc: 

2NaBr(s) + H,PO,(I) —› Na;HPO,(s) + 2HBr(g) 
2Nal(s) + H,PO,(!) —› Na,HPO,(s) + 2Hl(g) 
Hoặc đun nóng hốn hợp khí H, và hơi Br;: H;(g) + Br,(g) —› 2HBr(g) 

18.15. HBr và HI đều là chất khử mạnh, sau một thời gian sử dụng, ảnh hưởng 
của không khí, oxygen trong không khí oxi hoá 2 ion Brr và I- thành halogen 
tương ứng là Br, có màu vàng, I, trong dung dịch IF có màu vàng đậm, dung 
dịch sằm màu nhanh hơn. 

4HBr(aq) + O;(g) —› 2H,O(I) + 2Br;(aq) 
4HI(aq) + O.(g) -› 2H;O(I) + 2I,(aq) 


144 


18.16. 


a) Theo chiều từ HF đến HI, giá trị K, tăng dàn nên tinh acid tăng dân. Vậy, 
tinh acid giảm dần theo thứ tự: HI > HCI > HBr > HF. 

b) Năng lượng liên kết càng lớn, độ dài liên kết H— X càng ngắn, liên kết càng 
bên, trong dung dịch, tính acid càng yếu. Từ HF đến HI, năng lượng liên kết 
giảm, độ dài liên kết sẽ tăng, nên trong dung dịch, tính acid cũng tăng dân. 

18.17. Phương trình hoá học của phản ứng: 
Mg(s) + 2HCl(aq) -› MgCI,(aq) + H;(g) 

Đặt x là số mol của Mg cho vào dung dịch HCI nụ =X 

Áp dụng đinh luật bảo toàn khối lượng: mạ, + ta ae,,sciE Tlaussaon su gban ong # Thị, 

= 24x + 100 = 105,5 + 2x — x = 0,25 (mol) 

a) mụ, = 02x24 = 6 (g) 

b) mụ„, = 0,2596 = 23,75 (g) 

V„ = 0,26x24,79 = 6,2(L) 


18.18. 
Nhóm trẻ sơ sinh, khối lượng NaCI cần thiết là 0,3 g, khối lượng CI- 
tương ứng là: 0,3 
m= cễ; x36, = 0,182 (g) = 182 (mg) 


Nhóm trẻ dưới 1 tuổi, khối lượng NaCI cần thiết là 1,5 g, khối lượng CI- 
tương ứng là: 

m= 182 x 5 = 910 (mg) 
Nhóm trẻ dưới 2 tuổi, khối lượng NaClI cần thiết là 2,3 g, khối lượng CI- 
tương ứng là: 

= Ni = 1396 (mg) 

18.19. 

~— Trong 100 gram muối i-ót có chứa hàm lượng iodide là 2 200 Ig; 


+ Hàm lượng iodide tối thiểu ở mức 66 Hg /ngày, thì lượng muối i-ốt cần dùng là: 
66 x 100 
= =3 
b 2200 @) 
+ Hàm lượng iodide tối đa ở mức 110 hg /ngày, thì lượng muối i-ốt cần dùng là: 
- HT ) 
2200 š 


145 


+ Vậy, đối với loại muối i-ốt có hàm lượng iodide là 2 200 g/100 gam muối, 
lượng muối cần dùng mỗi ngày từ 3 — 5 gam. 

— Trong 100 gram muối i-ốt có chứa hàm lượng iodide là 2500 kg; 

+ Hàm lượng iodide tối thiểu ở mức 66 _g /ngày, thì lượng muối i-ốt cần dùng là: 


_ 668x100 
2500 


=2,64 (g) 


+ Hàm lượng iodide tối đa ở mức 110 hg ngày, thì lượng muối i-ốt cần dùng là: 
110 x 100 
=———=44 
2500 @) 
+ Vậy, đối với loại muối i-ốt có hàm lượng iodide là 2500 IIg/100 gam muối, 
lượng muối cần dùng mỗi ngày từ 2,64 — 4,4 gam. 
18.20. Có khoảng 1000 Hg (10 g) iodide trong 100 gam tảo bẹ khô 
Để sản xuất 1 tắn ion iodide (I“) cần khói lượng tảo bẹ khô là: 
1x100 
10” 
18.21. a) Mỗi lít nước biển chứa khoảng 36 g muối. Để thu được 426 500 tắn muối/ 
năm thi thẻ tich nước biển cần dẫn vào ruộng muối là: 
426 500 x 10Ê 
36 


m= = 10° tấn = 0,1 triệu tắn. 


= 1.1847 x 10! (L)= 11,847 x 10°(m°) 


Để đạt được 650 000 tắn/năm vào năm 2030, thi thẻ tích nước biển cản là: 


650 000 x 10? 
36 


b) Hàm lượng ion CI- chiếm khoảng 55,04%, khối lượng CI- được khai thác 
hàng năm là: m,„ = 426 500 x 55,04% = 234 745,6 (tần) 
Với khối lượng 650 000 tắn, khối lượng CI- được khai thác là: 


= 1,8086 x 10'° (L)= 18,086 x 10°(m°). 


m,. = 650 000 x 55,04% = 357 760 (tấn). 


Các phép †soán bỏ qua sai số của cân phân tích, cân kĩ thuật, có các sai số từ 
1-5 số lẻ: 0,1 g; 0,01 g; 0,001 g; 0.0001 g; 0,00001 g. 


146 


ÔN TẬP CHƯƠNG 7 


OT7.1. Đáp án D. 
OT7.2. Đáp án B. 
OT7.3. Đáp án D. 
OT7.4. Đáp án C. 
OT7.5. Đáp án A. 


OT7.6. Trong phản ứng oxi hoá — khử: 


Chất khử mạnh + chất oxi hoá mạnh —› Chất oxi hoá yếu + chất khử yếu 


ọ 1 1 0 
Cl,+ 2NaBr -› 2NaCl + Br, 


0 -1 -IẾ Ò 
Br,+ 2Na | —› 2NaBr + | 


(Tính khử: Br> CF) 


(Tính khử: I > Br) 


Vậy, tinh khử của các ion được sắp xếp như sau: |~ > Br- > CỊ”. 


OT7.7. Ghi hiện tượng vào các ô trống trong bảng và viết phương trình hoá học 


của phản ứng (néu có) 


Dung dịch Dung dịch | Dung dịch | Dung dịch “in 
: : ỹ R ánh hoa 
potassium _ | potassium | potassium | potassium 
hồn 
¬ fluoride chloride bromide iodide ° 
: — ĐA = š ngờ Mắt màu 
Nước Không hiện Không hiện | Màu vàng | Màu vàng ° 
Ẹ cánh hoa 
chlorine tượng tượng cam (1) đậm (2) () 


(1) Ol; + 2KBr —› 2KCI + Br„ 


(2) Cl; + 2KI —› 2KCI + I, 


(3) Cl; + H;O —› HCI + HCIO 


HGCIO — HCI +O 


-147 


OT7.8. Cách gọi tên theo bảng: 


Công thức 
Ki HBrO HBrO, HBrO, HBrO, 
Tên chất 3-0191 20 Bromous acid |  Bromic acid FODTEDIENB 
acid acid 
Công thức 
EosH0E NaBrO KBrO, KBrO, KBrO, 
x4 Sodium Potassium Potassium Potassium 
Tên chất Ƒ 
hypobromite bromate bromate perbromate 
OT7.9. 


Phương trình hoá học của phản ứng: _ CaCO; + 2HCI — CaCl, + CO, + H,O 


Từ hệ số cân bằng, ta có:n.„cọ, =n¿o, = ñ = 0,091 (mol) 


Khối lượng CaCO, trong mẫu đá Vôi: m.„ọ,= 0,091 x 100 = 9,1 (g) 


Hàm lượng CaCO, trong mẫu đá vôi: %CaCO, 


148 


= ` 100%= 91%. 


HUAN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH 


BỘ BÀI TẬP LỚP 10 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO 


1. Bài tập _ 9. Bài tập 
NGỮ VĂN 10, TẬP MỘT HOÁ HỌC 10 
2. Bài tập - 10. Bài tập 
. Ly cau 10, TẬP HAI SINH HỌC 10 
-Bàitập 11. Bài tập 
: biệt 10, TẬP MỘI HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, 
: TOÁN i nể HƯỚNG NGHIỆP 10 (BẢN 1) 
'Ế 12. Bài tập 
5.TIẾNG ANH 10 ñ 
Friends Global - Workbook HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, 
6. Bài tập HƯỚNG NGHIỆP 10 (BẢN 2) 
LỊCH SỬ 10 13. Bài tập ì 
7.Bài tập GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT 10 
ĐỊA LÍ 10 Tả, DAƯp 
8. Bài tập GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 10 
VẬT LÍ 10 


Các đơn vị đầu mối phát hành 
e Miến Bắc: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội 
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc ` 


e MiểnTrung: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng 
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Trung 


ø Miền Nam: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam 
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Nam 

e Cửu Long: CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Cửu Long 

Sách điện tử: http⁄/hanhtrangso.nxbgd.vn 


N 978-604-0-32730-7 


786040 ° 327307 
Giá: 22.000 đ 


Xích hoạt để mồ học Tệu đện tứ Càolớp nhõ trên tem 
.đÊ nhận mã số Truycập hip3/hanhvangzenubotdvn + 
Và nhập mã số biểu lượng chủ khoá, 


